Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân 
Và Những Hậu Quả Của Nó 
N. S. Khrushốp 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Lời nói đầu 

lời giới thiệu 

mấy lời nói đầu 

Lênin nói về Stalin. 

sùng bái cá nhân 

kẻ thù của nhân dân 
Lênin và tổ chức đảng 
những. vụ việc ngụy tạo 
ai phải chịu trách nhiệm về khủng bố? 
Stalin và cuộc chiến tranh 
diệt chủng và khủng _bố 
xung đột với Nam Tư. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
Lời nói đầu 


N. S. Khrushốp 

Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 

Báo cáo mật tại phiên họp kín ngày 25-2-1956 của Đại hội 
lần thứ XX đảng cộng sản (bônsêvích) Liên Xô 


Đỗ Tịnh dịch theo bản tiếng Pháp -Tái bản lần thứ hai, có sửa 
chữa và chỉnh lý -Tủ sách Nghiên cứu Boite Postale 246 
75224 Paris Cedex 11 France 


TĐX:Cùng với sự ra đời của một loạt sách của các tác giả 
Việt Nam đề cập tới những vấn đề lịch sử Việt Nam cận đại 
(Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật của Bùi Tín, ĐGBN của Vũ Thư 
Hiên, Công Lý Đòi Hỏi của Nguyễn Minh Cần) nhiều bạn đọc 
TDX gửi thư tới cho Ban Biên tập yêu cầu tìm giúp bản Báo 
Cáo Mật do cố tổng bí thư DCSLX Nikita Khrushốp đọc tại 
Đại hội XX Đảng cộng sản Liên Xô, mà các tác giả nói trên 
đều nhắc tới, coi như một văn kiện cực kỳ quan trọng, đánh 
dấu một chuyển biến vĩ đại trong lòng phong trào cộng sản 
quốc tế, cũng như trong phe các nước xã hội chủ nghĩa. 

Theo sự đánh giá của những nhà xã hội học thì cùng với sự 
xuất hiện của Báo Cáo Mật là thời kỳ mở đầu cho những 
mưu toan đổi mới, tiếc thay, thường nửa vời, của những 
người cộng sản có lương tri hòng sửa chữa một thể chế được 


xây dựng trên những cơ sở xã hội hoàn toàn mới nhưng lại 
bị hư hỏng ngay từ đầu và ngày càng tỏ ra không thích ứng 
với cuộc sống của nhân loại ở ngưỡng cửa của thiên niên kỷ 
đang tới. Từ bản Báo Cáo Mật này một cuộc đấu tranh 
chống lại chế độ toàn trị đã nổ ra trên toàn cõi của phe các 
quốc gia xã hội chủ nghĩa, kéo theo nó rất nhiều bi kịch, 
nhưng cuối cùng đã đem lại sự thay đổi bộ mặt của hành 
tinh, như chúng ta đã biết. 

Vì bản Báo Cáo Mật trước nay bị đảng cộng sản giữ trong 
vòng bí mật, không một lần được dịch ra tiếng Việt ở trong 
nước, cho nên để đáp ứng yêu cầu của những bạn đọc ham 
tìm hiểu lịch sử, chúng tôi xin đưa lên trang TDX bản dịch 
của Tủ sách Nghiên cứu tại Paris xuất bản năm 1982, đã 
được chỉnh lý lại cho lần xuất bản trên mạng Internet này. 
Kèm theo, chúng tôi xin giới thiệu hai bài thơ của Tố Hữu, 
nhà thơ lớn của Việt Nam, sáng tác vào thời kỳ trước Đại hội 
XX của DCSLX để bạn đọc hiểu thêm không khí của thời kỳ 
xa xưa ấy. 

Chúng tôi xin cảm tạ các dịch giả của Tủ sách Nghiên cứu 
đã có nhã ý cho chúng tôi được sử dụng bản dịch của các vị 
cho mục đích hữu ích. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
lời giới thiệu 
(Cho lần tái bản thứ nhất) 


1956! Ba năm sau khi Stalin chết, đảng cộng sản Liên Xô tổ 
chức Đại hội lần thứ XX, nhằm mục đích thay đổi chính sách, 
sửa đổi sai lầm, cải tổ đảng và cải tổ chế độ. Ngày bế mạc 
Đại hội, giữa lúc các đại biểu lục tục kéo nhau ra về, 
Khrushốp - tổng bí thư đảng - triệu tập một cuộc họp bất 
thường gồm riêng các đại biểu Liên Xô, không có mặt các 
đại biểu các đảng anh em. Trước cuộc họp, Khrushốp đã đọc 
một bản báo cáo, đúng hơn là một bản án, vạch trần những 
sai lâm và những tội ác của Stalin. Bản báo cáo này đã đi 
vào lịch sử với cái tên Báo cáo mật của Khrushốp về 
Stalin(1). 

Gọi là "mật", nhưng chỉ trong vòng hai ba ngày, bản báo cáo 
của Khrushốp đã được dịch ra khắp các thứ tiếng, lưu hành 
khắp các nước không nằm dưới quyền kiểm soát của các 
đảng cộng sản. Đây là một sự kiện quan trọng có một không 
hai trong lịch sử. Nó mở đầu một thời kỳ chuyển biến của 
hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới. Nó đánh dấu một 
bước ngoặt quyết định dẫn tới sự băng hoại của chủ nghĩa 
Stalin cùng sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu như 
ta đã thấy. 

Ngay sau khi bản báo cáo này được công bố trên các báo 
chí, tờ Tiếng thợ - cơ quan tuyên truyền của Nhóm trốt-kít 


Việt Nam ở Pháp - đã trích dịch nhiều đoạn và viết bài bình 
luận. Ơ+ Việt Nam, tại miền Bắc, nhóm Nhân văn Giai phẩm 
có gián tiếp nói tới. Tại miền Nam, các báo chí nói tới nó rất 
nhiều. Nhưng theo chỗ chúng tôi biết, chưa có ai và chưa có 
nơi nào dịch nguyên bản ra tiếng Việt. Phải đợi tới tháng 10- 
1982, tờ tạp chí Nghiên cứu - cơ quan lý luận của Nhóm trốt- 
kít Việt Nam tại Pháp - mới dịch và in ra toàn bộ, từ bản 
tiếng Pháp. Hai ngàn số đã được phát hành, phần lớn ở Pháp 
và các nước Tây Âu, một phần nhỏ gửi về Việt Nam. Hiện 
nay chúng tôi không còn số nào cả, ngoài một hai số giữ làm 
lưu chiếu. 

Hơn lúc nào hết, chúng tôi nhận thấy cần phải tái bản cuốn 
sách này. Không những vì tầm quan trọng lịch sử mà còn vì 
tác động chính trị của nó đối với các đảng cộng sản sta-lin- 
nít, trong đó có đảng cộng sản Việt Nam. Không phải tình cờ 
mà đảng này, cho tới nay, vẫn giấu giếm và ngăn cấm Báo 
cáo mật của Khrushốp về Stalin đối với nhân dân trong 
nước. Cũng không phải tình cờ mà đảng này vẫn cấm ngặt 
không cho ai được nói tới Stalin. Vì nói tới Stalin là phải nói 
đến những sai lầm và tội ác của Stalin; phải nói tới đường lối 
chính trị của đảng trong nhiều năm đã học đòi Stalin, coi 
Stalin là thần tượng và gương mẫu; phải nói tới phương 
pháp mà đảng đã áp dụng trong việc thủ tiêu các thành 
phần và các tổ chức đối lập với đảng, trong đảng cũng như 
ngoài đảng. 

Tái bản cuốn sách này, chúng tôi giữ lại nguyên văn bản 
dịch của dịch giả Đỗ Tịnh, không sửa chữa. Bạn đọc sẽ thấy 
bài diễn văn của Khrushốp là văn nói, mộc mạc và ít chú 


trọng tới văn phong. 

Chúng tôi cũng in lại nguyên văn bài Mấy lời nói đầu của Hà 
Cương Nghị. Viết từ hơn mười năm nay, bài này vẫn còn 
thích hợp với thời cuộc. Hà Cương Nghị đã đề cập một số 
vấn đề - hồi ấy ít ai lưu ý - hiện nay trở thành đề tài và đối 
tượng của các phong trào đòi dân chủ đa nguyên, đa đảng, 
đối lập với lập trường của đảng cộng sản. Â y là các vấn đề: 
đảng và nhà nước, độc tài một đảng, chuyên chính vô sản, 
tập trung dân chủ v.v... 

Cũng trong bài Mấy lời nói đầu, tác giả nêu lên hai nhận 
định mà hồi ấy ít ai quan tâm. Một, những sai lầm và tội ác 
của Stalin mà Khrushốp vạch ra, vẫn còn thiếu sót một phần 
lớn. Khrushốp chỉ nói tới giai đoạn cuối đời Stalin từ năm 
1937, nhưng "bỏ quên” những giai đoạn trước đó, khi 90% 
đồng chí thân cận của Lênin bị giết hại. Vì thế, những người 
này chưa được phục hồi danh dự. Hai, sự "cải tổ" do ban 
lãnh đạo đảng cộng sản Liên Xô đứng ra chủ trương, thực ra 
chỉ là một biện pháp tự bảo vệ của giới quan liêu cộng sản 
để tồn tại. Nó không thể dẫn tới dân chủ, càng không thể 
dẫn tới sự tái thiết nền dân chủ xô-viết mà chỉ có một cuộc 
cách mạng chính trị, lật đổ chính quyền quan liêu cộng sản 
mới thực hiện nổi. Mỗi bước "cải tổ" sẽ tạo ra những điều 
kiện dẫn tới sự sụp đổ của chế độ. 

Sáu năm trôi qua. Nhận định thứ nhất đã được thời cuộc gần 
đây chứng minh: năm 1988, ba năm sau khi lên chính 
quyền, Góocbachốp đã bắt buộc phải trở lại vấn đề những 
tội ác của Stalin. Dưới áp lực của dư luận, Bộ Chính trị của 
đảng cộng sản Liên Xô đã phải tuyên bố xóa án cho 


Dinôviép, Bukharin và hầu hết những đồng chí kỳ cựu của 
Lênin. Trừ một nạn nhân quan trọng nhất, gần gũi nhất của 
Lênin về mặt tư tưởng là Lép Trốtsky! Vì sao? Vì Trốtsky 
không những là người đối lập kiên quyết nhất với Stalin mà 
còn là người đối lập không khoan nhượng với toàn thể đẳng 
cấp quan liêu cộng sản đang nắm giữ chính quyền ở điện 
Kremlin. Quan liêu cộng sản chấp thuận "cải tổ", nhưng họ 
không chấp nhận đầu hàng! 

Nhận định thứ hai cũng đã được thực tế kiểm chứng: chính 
sách "cải tổ" của Góocbachốp không những đã thất bại như 
Khrushốp thời kỳ 1956 mà nó còn kéo theo sự sụp đổ của 
Liên Xô và tất cả các nước "xã hội chủ nghĩa hiện tồn" ở 
Đông Âu. Sự sụp đổ này không những làm thượng tầng kiến 
trúc sụp đổ mà còn kéo theo sự sụp đổ của hạ tầng cơ sở do 
cách mạng tháng Mười dựng nên; giờ đây, khẩu hiệu của 
giới quan liêu cộng sản là Trở về với chế độ tư bản! 

Vì không có một cuộc cách mạng chính trị do quần chúng 
lao động đứng lên lật đổ quan liêu cộng sản, lập lại nền dân 
chủ xô-viết của cách mạng tháng Mười, sự sụp đổ của Liên 
Xô và các nước Đông Âu đã mang hình thức một cuộc "sụp 
đổ nội tại" (implosion) tự trong lòng chế độ quan liêu cộng 
sản. Hàng ngũ quan liêu cộng sản bị phân tán, nhưng một 
bộ phận quan liêu vẫn nắm giữ được chính quyền, mặc dầu 
chính quyền này lệ thuộc phần nào vào lá phiếu của dân 
chúng. 

Đứng về phương diện chính trị, dầu sao đây cũng là một 
bước tiến bộ. Nhân dân Liên Xô từ nay thoát khỏi chế độ độc 
tài đẫm máu do Stalin dựng nên. Bây giờ, họ có cơ hội để 


nhận xét, lựa chọn, thử nghiệm: chế độ nào thích hợp với 
quyền lợi và nguyện vọng của họ! 

Đứng về phương diện lịch sử, đây là một hiện tượng hoàn 
toàn mới lạ, chưa từng có. Một chuyển biến ngược chiều. 
Mọi sự hầu như đều trở về điểm xuất phát. Tương lai nước 
Nga và các nước Đông Âu sẽ ra sao? Chưa ai có thể quyết 
đoán. Một điều chắc chắn là sự chuyển hóa các nước này 
thành các chế độ tư bản và dân chủ như các nước Tây 
phương không phải là điều dễ dàng như nhiều người tưởng. 
Nhiều triệu chứng cho thấy sự thiết lập một nền dân chủ - 
dầu là dân chủ tư sản - ở những nước này vẫn còn bấp bênh. 
Chưa có dấu hiệu gì bảo đảm cho sự thành công của nó. 

Tái bản cuốn sách này, chúng tôi mong cống hiến các đảng 
viên chân chính của đảng cộng sản Việt Nam một bằng 
chứng về Stalin và chủ nghĩa Stalin, để họ có điều kiện suy 
ngẫm và tìm hiểu: vì đâu Liên Xô và các nước Đông Âu đã 
sụp đổ như ngày nay? 

Chúng tôi mong cống hiến các độc giả một tài liệu để nhận 
xét sự quái đản của hiện tượng Stalin, là hiện tượng tiêu 
biểu cho tư duy và quyền lợi của đám quan liêu cộng sản. 
Nó không dính líu gì tới chủ nghĩa Mác, là chủ nghĩa nhân 
bản, nhằm mục tiêu giải phóng lao động và các tầng lớp 
nhân dân bị áp bức và bóc lột. 

Ước mong cuốn sách này sẽ tới tay mọi người, nhất là tới 
tay đông đảo đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, gia nhập 
đảng vì muốn đấu tranh cho một lý tưởng cao đẹp! 

Nguyễn Tiến Cơ 

Paris, ngày 10 tháng Giêng 1994 


(1)tựa đề nguyên thuỷ của bản báo cáo là"về tệ sùng bái cá 
nhân và những hậu quả của nó" 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
mấy lời nói đầu 
(Cho lần tái bản thứ nhất) 


Dưới sức nặng những tội ác của y, Stalin sẽ biến mất trên 
sân khấu, với tư cách kẻ đào mồ chôn vùi cách mạng và có 
bộ mặt ghê tởm nhất trong lịch sử. 

Lép Trốtsky (1937) 

Cách đây 26 năm, tháng 2-1956, có một sự kiện lịch sử vô 
cùng quan trọng đã xảy ra ở Liên Xô và trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là bản Báo cáo mật của 
Khrushốp - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương đảng 
cộng sản Liên Xô - đọc trong dịp Đại hội lần thứ XX của 
đảng. 

Bản báo cáo này gọi là "mật" vì nó được đọc trong phòng 
kín. Ngoài các đại biểu Liên Xô, không ai được có mặt, kể cả 
các đại biểu những đảng cộng sản "anh em". Khrushốp nói: 
"Việc gì cũng có giới hạn của nó", "không được giặt áo bẩn 
trước mắt kẻ thù." 

Tuy nhiên, bản báo cáo này đã được phát riêng cho trưởng 
đoàn các phái đoàn anh em(1). Các lãnh tụ cộng sản như 
Panmirô Tôgliátti (Y ), Môrixơ Tôrê (Pháp), Chu Đức (Trung 
Hoa), Trường Chinh (Việt Nam), v.v... đều được biết. Những 
người này khi trở về nước, có người chối cãi sự thật như 
Tôrê, có người công nhận sự thật như Tôgliátti; nhưng không 
ai can đảm đem sự thật ra thông báo trước các đảng viên 


của đảng. Riêng có một nhà lãnh đạo Ba Lan(2 )đã ngầm 
đem phát hành trong nội bộ đảng cộng sản Ba Lan, gây ra 
một cuộc thảo luận sôi nổi trong hàng ngũ đảng này. Một 
bản của báo cáo đó lọt vào tay cục tình báo C.I.A. Mỹ ở Ba 
Lan. Tờ New York Times (Mỹ) nhận được và dịch đăng trên 
số báo ra ngày 16-3-1956. Tiếp sau là tờ Le Monde ở Pháp. 
Và chỉ trong vòng hai tháng, các báo chí tư sản toàn thế giới 
đều đăng tin. Ơ Pháp hồi đó, tờ Tiếng thợ do Nhóm trốt-kít 
Việt Nam tại Pháp chủ trương có trích dịch và viết bài bình 
luận. 

Bản báo cáo của Khrushốp là một văn kiện có một không hai 
trong lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nó 
là bản cáo trạng buộc tội Stalin, người đã cầm đầu Liên Xô 
và được phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tôn sùng 
trong ba chục năm ròng. Nó không những chỉ vạch ra những 
sai lâm về chính trị; điều quan trọng nhất là nó đã tố giác 
Stalin về tội bạo ngược, giết hại hàng vạn, hàng triệu(3 
)người vô tội, trong đó một số đông là cộng sản. Lịch sử từ 
thời đại Tân Thủy Hoàng ở Trung Quốc, chưa từng có vụ 
thảm sát nào đại quy mô và được che đậy hàng chục năm 
như thế. Ngay như vụ Hftle thủ tiêu dân tộc Do Thái cũng 
chưa tới mức độ trầm trọng như Stalin. Mà sự tàn ác của 
Hítle là thế nào thì nhân loại đã biết ngay trong thời Hítle 
còn sống. 

Những ai được biết tiểu sử của Stalin do các đảng cộng sản 
thế giới tuyên truyền hàng chục năm sẽ thấy đây là một bản 
cáo trạng phá bỏ mọi truyền thuyết mà người ta đã dựng 
nên xung quanh con người Stalin. Mặc dầu vậy, theo nhận 


xét của chúng tôi, cáo trạng này vẫn còn phiến diện, còn 
nhiều chỗ thiếu sót, hoặc cố ý thiếu sót. 

Trốtsky và phong trào Đệ tứ Quốc tế - trong ba mươi năm 
chính quyền Stalin - đã từng vạch ra những điều mà ngày 
nay Khrushốp đưa ra ánh sáng. Bạn đọc chỉ cần coi những 
cuốn Stalin, Những tội ác của Stalin v.v... của Trốtsky hay 
những sách của Víchto Ségiơ viết về Stalin, sẽ thấy rõ. 
Nhưng dư luận thường chỉ coi đó là "sự tranh chấp đảng 
phái". Ngày nay, chính Khrusốp, người thân cận Stalin trong 
hàng chục năm, chính Khrusốp, người kế nghiệp Stalin, lại 
đứng ra buộc tội Stalin. Dầu Khrusốp chỉ mới vạch ra một 
phần sự thật - người ta không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một 
người đã từng là cộng sự gần gụi của Stalin - nhưng một 
phần sự thật này cũng đủ chứng tỏ vai trò tiêu cực và tội ác 
của Stalin mà Trốtsky và phong trào Đệ tứ đã nói. 

Trái với truyền thuyết hàng mấy chục năm, trình bày Stalin 
như một lãnh tụ "đại tài", một chính trị gia và lý thuyết gia 
"lỗi lạc", một chiến lược gia "siêu phàm", "kiệt xuất", v.v..., 
Stalin, thực ra, đã phạm vô số sai lầm chính trị nghiêm 
trọng, "gây rất nhiều tổn thất" cho đảng cộng sản và nhân 
dân Liên Xô. 

Một trong những sai lâm hết sức to lớn là Stalin đã coi 
thường họa phát-xít Đức, khiến quân đội Hítle đã tiến sâu 
vào nội địa Liên Xô một cách nhanh chóng. "Tại sao? Vì 
Stalin, mặc dầu sự việc đã rành rành, vẫn tưởng chiến tranh 
chưa xảy ra." Mặc dầu có nhiều tin mật báo cho biết Hítle 
sắp đem quân tràn qua biên giới, Stalin vẫn tưởng "tất cả 
những điều này chỉ là hành động khiêu khích của vài đơn vị 


binh lính vô kỷ luật trong quân đội Đức, đòn giáng trả của 
chúng ta sẽ là cái cớ cho người Đức làm bùng nổ cuộc 
chiến". Ngoài ra, trước ngày chiến tranh diễn ra, Stalin đã 
"thủ tiêu nhiều người trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quân sự 
và chính trị vào thời kỳ 1937-1941. Trong những năm đó, 
các cuộc trấn áp đã tiêu diệt những tầng lớp cán bộ quân sự 
nhất định: hầu như từ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng đến 
những lãnh đạo quân sự cấp cao nhất. Trong thời kỳ đó, các 
nhà lãnh đạo quân đội - từng kinh qua chiến trận ở Tây Ban 
Nha và Viễn Đông - đã bị giết gần hết." 

Những sai lầm nói trên đã dẫn tới "kết quả là ngay trong 
những ngày giờ đầu cuộc chiến, ở các vùng biên giới, kẻ thù 
đã phá hủy phần lớn không quân, pháo binh và các trang bị 
quân sự khác" của Liên Xô. Cạnh đó, "chúng đã sát hại một 
phần đáng kể các cán bộ quân sự và phá hoại Bộ Tham mưu 
Quân sự" xô-viết. 

Trái với truyền thuyết ghi trong Tiểu sử của Stalin, cho rằng 
"thiên tài lỗi lạc" Stalin đã tạo ra các chiến thắng về quân 
sự, cho rằng "đồng chí Stalin đã thảo ra luận đề về những 
yếu tố thường xuyên quyết định vận mệnh chiến tranh", "đã 
nhận biết và làm thất bại những kế hoạch của địch", v.v..., 
Khrushốp nói: "Stalin hoàn toàn không hiểu những sự kiện 
diễn ra ở trận tuyến", nhiều lần "đưa ra các mệnh lệnh 
không căn cứ vào tình hình thực tế của trận tuyến, đem lại 
rất nhiều tổn thất không tránh thể khỏi cho quân đội ta"; 
đáng lẽ phải biết nhận xét tình hình quân sự trên một bản 
đồ quân sự, "Stalin bày kế hoạch hành binh trên mặt một 
quả địa cầu dùng cho học trò". 


Sau khi nhiều tỉnh ly thất thủ, Stalin trở nên hoang mang 
dao động và "mất lòng tin"; "trong một thời gian dài, trong 
thực tế Stalin không điều khiển các cuộc hành quân, nói 
chung đồng chí ấy không làm gì cả". Sau này, nhờ "các đại 
tướng [...] biến đổi tình hình", các mặt trận được củng cố và 
mở cuộc phản công, lúc ấy, Stalin mới trở lại lãnh đạo theo 
lời yêu cầu của Bộ Chính trị. Nhưng chiến tranh vừa chấm 
dứt, Stalin đã "đặt dấu hỏi về công trạng của nhiều nhà chỉ 
huy quân sự, những người đã có công đánh bại quân thù(4); 
đồng chí ấy không thể chấp nhận những công lao ở mặt trận 
lại có thể do những kẻ khác làm nên". 

Một lỗi lầm khác nữa của Stalin được vạch rõ trong bản báo 
cáo với nhiều dẫn chứng, là vấn đề nông nghiệp. Nông 
nghiệp Liên Xô chậm tiến vì mắc nhiều sai lầm nghiêm 
trọng. Người phải chịu trách nhiệm là Stalin, vì "Stalin chẳng 
hiểu gì về thực trạng ở nông thôn". "Stalin chỉ biết đất nước 
và nền nông nghiệp qua phim ảnh. Nhưng những bộ phim 
này đã tô điểm sự thật trong địa hạt nông nghiệp. Thậm chí, 
nhiều bộ phim còn miêu tả đời sống các nông trang tập thể 
dường như thịt gà thịt ngỗng đầy ắp trên các bàn ăn sắp 
làm chân bàn đổ sụp". Khi đặt chương trình kế hoạch, 
"Stalin không cần chú trọng đến những sự kiện và con số. 
Một khi Stalin đã nói một điều gì, điều đó phải là như thế, 
bởi lẽ Stalin là "thiên tài" và một thiên tài không cần tính 
toán, chỉ liếc mắt nhìn qua là đã có thể luận ra cách giải 
quyết mọi việc". 

Một sai lầm nữa chẳng kém phần quan trọng là vấn đề xung 
đột với Nam Tư. Trong vấn đề này, "Stalin đã đóng một vai 


trò nhục nhã": "Không có một nguyên cớ đáng kể nào khiến 
"vụ" này phát triển: hoàn toàn có thể tránh được sự đoạn 
tuyệt với Nam Tư". Nhưng Stalin đã tin là "chỉ cần vẩy ngón 
tay út là Titô không còn nữa. Hắn sẽ đổ!" Liên Xô đã trả một 
giá đắt cho việc "vẩy ngón tay út" của Stalin. Stalin đã quen 
"vẩy ngón tay út" là mọi người đều phải đổ hoặc bị thủ tiêu. 
Nhưng "mặc dầu Stalin ra sức vẩy - chẳng những ngón út 
mà mọi thứ có thể lay chuyển khác -, Titô vẫn không đổ". "Vì 
sao? Bởi lẽ sau lưng Titô có cả một nhà nước và một dân tộc 
đã trải qua trường học gian khổ của cuộc chiến đấu cho tự 
do và độc lập, một dân tộc ủng hộ những nhà lãnh đạo của 
họ”. 

Trái với truyền thuyết trình bày Stalin như một vị lãnh tụ 
hiền hậu, nhân ái, thương yêu cụ già, em trẻ, thương yêu 
nhân loại, v.v... (5), Khrusốp cho ta thấy Stalin thực ra là một 
kẻ tàn ác, hai bàn tay đẫm máu; không những đẫm máu 
những người đối lập như Trốtsky, Bukharin, Dinôviép, v.v..., 
nhưng còn đẫm máu những bạn đồng hành của mình. Đây là 
một điều mà Khrusốp không thể chấp nhận được. 

Khrusốp nói: "Cuộc điều tra đã cho thấy 98 người trong số 
139 ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban chấp hành 
trung ương do Đại hội thứ XVII bầu ra, nghĩa là 70 %, đã bị 
bắt bớ và bị xử bắn (phần đông vào những năm 1937-38)." 
"Trong số 1956 đại biểu đại biểu chính thức và dự thính, 
1108 người (nghĩa là đại đa số đại biểu Đại hội) bị bắt và bị 
kết án phản cách mạng." Mặc dầu Khrusốp "quên" không 
nói đến những vụ thủ tiêu trước năm 1937-1938; mặc dầu 
Khrusốp "quên" không nhắc lại vụ án Moskva năm 1936, vụ 


án quan trọng nhất, trong đó 90% đồng chí lão thành thân 
cận nhất của Lênin (như Dinôviép, Kamênép, Bukharin, 
v.v...) bị giết hại cùng hàng ngàn, hàng vạn cán bộ và đảng 
viên đối lập; mặc dầu Khrusốp "quên" không nêu ra vụ ám 
sát Trốtsky ở Mêhicô năm 1940 và các vụ giết hại những 
người trốt-kít trên khắp thế giới do chính sách sta-lin-nít - dù 
thế, những con số Khrusốp đưa ra cũng đủ chứng tỏ khủng 
bố đã lớn đến mức độ nào. 

Những nạn nhân đều "thú nhận những tội không bao giờ họ 
vi phạm”, "buộc tội chính mình và những người khác". Vì 
sao? Vì họ "không chịu nổi những tra tấn dã man". Phương 
pháp lấy khẩu cung là "đánh đập, đánh đập và đánh đập 
thêm nữa": "Người ta đã tạo ra những lời "thú tội" như thế 
đó". Ơ đây, Khrusốp đã giúp lịch sử giải luận vấn đề "thú 
tội" dưới thời Stalin mà các sử gia và các nhà tâm lý như 
Kớtsle(6) chỉ phóng đoán nhưng chưa tìm ra manh mối. 

Dưới thời Stalin, nhiều vụ án giả tạo đã được dựng lên, như 
"vụ án Lêningrát", "vụ án Grudya", "vụ ám sát Kirốp", vụ bắt 
giam các bác sĩ "âm mưu đầu độc Stalin", v.v... Đó là "những 
vụ bắt bớ đồng loạt hàng ngàn người, những vụ hành quyết 
không xét xử trước tòa án và không qua thẩm xét thông 
thường". Ai đã âm mưu ám sát Kirốp, một thành viên cao 
cấp của Bộ Chính trị? Theo Khrushốp, thủ phạm chẳng ai xa 
lạ mà chính là Stalin, với mục đích tiêu diệt một đối thủ lợi 
hại và đồng thời mượn cớ vu khống để tiêu diệt những người 
đối lập mình(7). Vụ bắt bớ các bác sĩ "âm mưu đầu độc 
Stalin" cũng không ngoài ý nghĩa vụ ám sát Kirốp. Thông 
qua vụ này, Stalin muốn mượn cớ "thanh toán tất cả các 


thành viên cũ của Bộ Chính trị". Khrusốp nói: "Không loại trừ 
khả năng nếu Stalin còn nắm chính quyền thêm vài tháng 
nữa, có lẽ các đồng chí Môlôtốp và Mikôian không thể đọc 
tham luận ở Đại hội(8) hôm nay". Đó là "một vụ ngụy tạo từ 
đầu chí cuối". Cũng may Stalin chết sớm, "không có đủ thì 
giờ để đi tới đích" và nhờ đó "các bác sĩ còn sống sót". 

Stalin đã tạo ra khái niệm "kẻ thù của nhân dân”, một quan 
niệm được sử dụng một cách tỉnh vi. Dựa trên quan niệm 
này, người ta không cần dẫn chứng những sai lầm về tư 
tưởng của cá nhân hay đoàn thể; chỉ cần gán cho đối thủ 
nhẫn hiệu "kẻ thù của nhân dân" là đủ. "Tự bản thân quan 
niệm "kẻ thù của nhân dân", trong thực tế, đã loại bỏ khả 
năng mở ra bất kỳ một cuộc đấu tranh tư tưởng nào, hoặc 
ngăn cản người khác không được phát biểu ý kiến về một 
vấn đề nhất định, ngay cả khi vấn đề ấy là thực tiễn, chứ 
không mang tính lý luận”. 

Khrusốp nói: "Sự thật, khủng bố không nhắm mục đích loại 
trừ những tàn tích của giai cấp bóc lột đã thất bại, nó chỉ 
chống lại những viên chức trung thực của đảng và nhà nước 
xô-viết. Đối với họ, người ta đã ngụy tạo ra những lời buộc 
tội vu khống và phi lý như bảo họ là "giả dối", "gián điệp", 
"phá hoại", "chuẩn bị những cuộc mưu sát" giả định với 
những phương tiện bất hợp pháp v.v..." 

Trái với truyền thuyết cho rằng Stalin là người mác-xít, am 
hiểu vấn đề dân tộc, biết giải quyết vấn đề này trên cơ bản 
tự quyết bình đẳng bình quyền giữa các dân tộc, Khrusốp 
cho ta biết vào năm 1943, Stalin đã đưa ra một quyết định 
"nhằm đày ải dân tộc Karachai khỏi những mảnh đất họ 


đang cư trú". Cùng năm đó, "tất cả dân chúng nước Cộng 
hòa Tự trị Kanmức cũng chịu chung một số phận". Năm 
1944, "tất cả dân Banca bị đuổi khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa 
Tự trị Kabácđô-Banca đến các vùng khác"(9). Khrusốp đặt 
câu hỏi: "Không hiểu nổi tại sao có thể buộc tội phản bội cho 
cả một dân tộc, kể cả phụ nữ, trẻ nhỏ, người già, người cộng 
sản, đoàn viên Thanh niên cộng sản, v.v...; làm sao có thể 
áp dụng các biện pháp khủng bố trả đũa với cả một dân tộc 
- khiến họ phải đau khổ và chịu đựng - vì những hành vi của 
một số người hay một số tập đoàn chống lại ta?" 

Trái với những truyền thống trình bày Stalin như người kế 
nghiệp xứng đáng của Lênin, Khrusốp vạch rõ sự khác biệt 
giữa Lênin và Stalin: khác biệt về nhân cách, về phương 
pháp hoạt động, về chính trị. Để chứng thực, Khrusốp cho 
phát trong phòng họp Đại hội 16 tài liệu, trong đó có tờ Di 
chúc chính trị của Lênin mà Stalin đã giấu kín đối với đảng 
trong vòng ba chục năm. Những tài liệu đó vạch rõ sự bất 
đồng chính kiến giữa Lênin và Stalin. Đặc biệt, về vấn đề 
dân tộc Grudya, Lênin trách cứ Stalin đã thi hành một chính 
sách quốc gia "Đại Nga". Trong một tài liệu(10) đề ngày 5-3- 
1923, Lênin yêu cầu Trốtsky thay mình bảo vệ trước Ban 
chấp hành trung ương lập trường đối lập với Stalin và 
Giécginsky vì hai người này có thái độ "ngược đãi" dân tộc 
Grudya. 

Tờ Di chúc chính trị của Lênin đề ngày 4-1-1923 là tư liệu 
quan trọng nhất. Trong đó, Lênin đề nghị Ban chấp hành 
trung ương "thuyên chuyển Stalin khỏi trọng trách" tổng bí 
thư đảng và "đề cử vào vị trí của Stalin một đồng chí khác, 


có bản tính tốt hơn so với Stalin". Hai tháng sau, ngày 5-3- 
1923, Lênin viết cho Stalin một bức thư đoạn tuyện: "Tôi yêu 
cầu đồng chí suy nghĩ kỹ xem đồng chí có sẵn sàng rút lại 
những lời đã nói và xin lỗi vợ tôi, hay là chúng ta đoạn tuyệt 
mọi quan hệ”. 

Sự thật lịch sử là như thế. Nhưng sau này, Stalin đã mạo 
nhận là người tiếp nối sự nghiệp của Lênin. Trong cuốn Tóm 
lược tiểu sử của mình, Stalin đã tự tay viết ra những câu: 
"Stalin là người kế tục xứng đáng sự nghiệp của Lênin, hoặc 
- như người ta thường nói trong đảng -, Stalin là Lênin của 
thời đại ngày nay." Cũng trong cuốn sách này, Stalin còn tự 
bổ sung: "Đồng chí [Stalin] không hề cho phép mình kiêu 
ngạo, khoe khoang hay tán tụng cá nhân". Ngoài những giả 
dối đó, Stalin còn có những hành vi khác "không thể chấp 
nhận được", như phao tin đồn nói xấu nguyên soái Giukốp, 
hay đặt ở nhà nguyên soái Vôrôshilốp "một dụng cụ đặc 
biệt, có thể ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện". 

Giả dối, xuyên tạc, vu khống, man trá, mạo nhận, đó là 
những đặc tính của Stalin mà Khrusốp đã lần lượt vạch rõ 
trong bản Báo cáo mật. Khrusốp nói: "Như mọi người đều 
biết, cuốn "Tóm tắt lịch sử đảng cộng sản (bônsêvích) Liên 
Xô" đã được một ủy ban của Ban chấp hành trung ương thảo 
ra". Thế mà, Stalin đã ký tên mình: trong bản in năm 1938, 
người ta thấy mấy chữ "do đồng chí Stalin viết" trên bìa 
sách. Khrusốp đặt câu hỏi: "Một biến đổi lạ lùng đã khiến 
một công trình tập thể thành cuốn sách do Stalin viết?" 

Trái với truyền thống của các đảng cộng sản trên thế giới coi 
cuốn Tóm tắt lịch sử đảng cộng sản (bônsêvích) Liên Xô là 


cuốn sách gối đầu giường của các đảng viên và cán bộ(11), 
Khrusốp nói nó chứa đựng nhiều sai lầm và xuyên tạc cần 
phải viết lại(12). Trong cuốn sách này, Stalin đã "biến đổi 
toàn bộ giai đoạn lịch sử sau cách mạng tháng Mười của 
đảng cộng sản vinh quang", đã "tỏ ra thiếu kính trọng đối 
với thành tích của Lênin". Cuốn sách "chủ yếu chỉ nói về 
Stalin, về những bài diễn văn, những bản báo cáo của đồng 
chí ấy" và "không hề có một ngoại lệ, dù nhổ mọn nhất: mọi 
sự việc đều gắn liền với tên tuổi Stalin". "Mọi biến cố đều 
được trình bày như thể Lênin chỉ đóng vai trò thứ yếu, ngay 
cả trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười". 
Sự thật là: "các đồng chí có mặt ở đây, ít ai nghe và biết đến 
Stalin trước năm 1924". Ơ đây, Khrusốp "quên" không nói 
thêm, trong cuộc cách mạng tháng Mười, người ta chỉ thấy 
cụm từ luôn đi liền nhau là "Lênin và Trốtsky"(13). Stalin đã 
chiếm đoạt vai trò của Trốtsky trong việc lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa vũ trang và sáng lập Hồng quân Liên Xô. 

Sự biến đổi công trình một người khác thành công trình của 
mình còn biểu hiện trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Khrusốp 
nói: "Khi xem các tiểu thuyết, phim ảnh và những công trình 
"khoa học" về lịch sử của đất nước chúng ta, ta thấy Stalin 
có vai trò to lớn hầu như không thể tưởng tượng nổi trong 
cuộc chiến tranh vệ quốc". "Stalin đã gieo rắc trong đầu óc 
quần chúng định kiến rằng mọi chiến thắng của đất nước 
Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đều do đởm 
lược và thiên tài lỗi lạc của Stalin". Sự thật, "những chiến 
thắng ấy là kết quả của sự cố gắng vô biên và công sức của 
toàn thể nhân dân và đảng, và tuyệt nhiên không phải 


thành quả lãnh đạo của Stalin như người ta từng khẳng định 
trong thời kỳ sùng bái cá nhân". 

Dưới thời Stalin, tệ sùng bái cá nhân đã "đạt đến mức khốc 
hại", ngoài sức tưởng tượng. Người ta đã tán dương Stalin 
bằng đủ mọi cách và chính Stalin cũng tự viết ra những câu 
tán tụng mình. Khrusốp nói: "Cuốn "Tóm lược tiểu sử Stalin" 
ấn hành vào năm 1948 [...] là thứ xu nịnh ghê tởm nhất, là 
điển hình cho việc làm thế nào để biến một người - Stalin - 
thành một vị thánh sống, một hiền nhân không thể sai 
nhầm, một "lãnh tụ vĩ đại nhất", một "chiến lược gia đại tài 
của mọi thời đại và mọi dân tộc". Cuối cùng, người ta không 
tìm nổi từ ngữ để tâng bốc Stalin lên tận mây xanh". Trong 
những vần thơ của bản quốc thiều, "toàn thể sự nghiệp của 
đảng lê-nin-nít trên các lĩnh vực giáo dục, chỉ đạo và động 
viên đều thuộc về Stalin". Khrusốp tuyên bố cần phải viết lại 
lời cho bản quốc thiều Liên Xô. 

Stalin còn "đặc biệt hào phóng tặng cho mình những lời ngợi 
ca về thiên tài quân sự, về tài cầm quân". "Stalin thích coi 
bộ phim "Năm 1919 bất diệt", trong đó ta thấy Stalin đứng 
trên bậc chiếc tàu hỏa bọc thép(14) và đánh tan quân thù 
với thanh đoản kiếm của mình". "Nói đến những sự kiện của 
cuộc cách mạng tháng Mười và thời nội chiến, người ta tạo 
ta cảm tưởng dường như Stalin đóng vai trò chính yếu, 
dường như bất kể lúc nào và ở đâu, Stalin luôn luôn nhắc 
Lênin phải làm gì và làm bằng cách nào. Thật là một sự mạ 
lị Lênin”. 

kKhrusốp đặt câu hỏi: "Đã ở đâu và khi nào, người ta thấy 
một lãnh tụ tự tán tụng mình như thế chưa?" Khrusốp 


"quên" không đặt câu hỏi: tại sao ban lãnh đạo đảng Liên Xô 
- trong số đó có cả Khrusốp - và tại sao các lãnh tụ cộng sản 
trên thế giới đã xướng họa trong việc này? Không những đã 
xướng họa, họ còn thi nhau đưa Stalin lên đình cao của vinh 
dự! Chỉ cần đọc những tài liệu bằng tiếng Pháp của Môrítxơ 
Tôrê, Giắc Đuyclô, hay tiếng Việt của các ông Trường Chính, 
Tố Hữu, v.v...(15) trong thời Stalin cũng đủ biết tệ sùng bái 
Stalin đã tiến tới bậc nào. Hiện tượng sùng bái cá nhân 
không những chỉ xảy ra ở Liên Xô mà còn phát triển mạnh 
mẽ trong hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới. 

Sùng bái cá nhân đã tạo ra "lũ người vu khống và mưu lợi 
thuộc đủ mọi hạng". Nó cũng tạo ra những Bêrya lớn nhỏ 
"đã dẫm lên không biết bao nhiêu xác chết để leo ngày một 
cao lên các bậc thang chính quyền". 

Sùng bái cá nhân Stalin đã tạo ra nỗi khiếp sợ, kinh hoàng. 
Stalin "chỉ cần vẩy ngón tay út" là đối thủ không còn trên 
trần gian nữa. Người ta sợ Stalin đến nỗi một hôm, Bunganin 
bảo Khrusốp: "Đôi khi, ai đó được Stalin mời đến gặp mặt 
như một người bạn. Nhưng lúc đối diện với Stalin, anh ta 
không biết sau đó mình sẽ đi đâu: về nhà hay vào tù". Một 
sự khiếp đảm như thế đã khiến "các ủy viên Bộ Chính trị ở 
trong tình thế rất khó khăn". 

Sự sùng bái cá nhân đã "tạo ra tổ chức hành chính tê liệt, 
dẫn đến những đường lối lệch lạc đủ thứ: che giấu thiếu sót, 
tô son điểm phấn sự thật. Trong dân chúng, có đầy rẫy 
những kẻ nịnh hót, bợ đỡ, chuyên nghề lừa phỉnh và đánh 
lạc hướng". Trong đảng có "nhiều đảng viên dè dặt trong 
công việc, trở nên quá thận trọng trong lời nói và việc làm, 


sợ mọi thứ đổi mới. Họ sợ ngay cả cái bóng của mình và 
kém hẳn sáng kiến trong công tác". "Ngay cả trong những 
cuộc hội thảo nhỏ, các cán bộ đảng cũng đọc những bài diễn 
văn viết sẵn", kết quả "đem lại hiểm họa: công tác đảng và 
xô-viết trở nên hình thức, toàn thể bộ máy tổ chức bị quan 
chế hóa". 

Tới đây, ta thấy bản cáo trạng của Khrusốp không những 
vạch rõ vai trò tiêu cực và tội ác của Stalin, nó còn nêu ra 
thực trạng của xã hội Liên Xô. Â y là sự quan chế hóa toàn 
thể bộ máy đảng và nhà nước. Vô tình, Khrusốp đã đánh 
một đòn mạnh vào hệ thống quan liêu cộng sản, xây dựng 
trên căn bản "một đảng và đảng một khối", xây dựng trên 
quan niệm "chuyên chính một đảng" thay cho "chuyên 
chính vô sản", "tập trung quan liêu" thay cho "tập trung dân 
chủ". Vô tình, Khrusốp làm đảo lộn tất cả những truyền 
thống của các đảng cộng sản đã thấm nhuần chủ nghĩa 
Stalin trong ba mươi năm. Hình như cũng hiểu rõ tầm quan 
trọng và tác động tai hại của bán báo cáo, Khrusốp cố ý bào 
chữa cho Stalin bằng lập luận sau: "Trong mọi hành động, 
Stalin tuân thủ lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của 
người lao động và của thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Chúng ta không thể nói rằng những hành 
động của Stalin là hành động của kẻ chuyên quyền điên rồ. 
Stalin tin chắc đó là việc làm cần thiết cho quyền lợi của 
đảng, của quần chúng cần lao, để bảo vệ những thành quả 
của cách mạng. Bi kịch chính là ở chỗ đó!" 

Những lời bào chữa nói trên có chỗ khó hiểu là Stalin đã bảo 
vệ quyền lợi nhân dân lao động bằng phương pháp đày ải và 


giết hại người lao động, bảo vệ chủ nghĩa cộng sản bằng 
phương pháp đày ải và giết hại những người cộng sản. Và 
Stalin đã áp dụng những biện pháp tàn ác ấy - không phải 
chỉ vài trường hợp lẻ loi mà trên một quy mô vĩ đại, chưa 
từng thấy trong lịch sử - đối với hàng ngàn, hàng vạn, hàng 
triệu người vô tội. Nói như Khrusốp, người ta có thể bảo vua 
chúa thời xưa giết hại nhân dân vì quyền lợi nhân dân, Hítle 
giết hại người Do Thái vì quyền lợi người Do Thái. Và Hítle 
không phải kẻ "chuyên quyền điên rồ" vì khi chết, buông hai 
bàn tay, cũng như Stalin, Hítle có gia tài quyền lợi riêng biệt 
gì của mình đâu? Một sự giải thích như thế hoàn toàn đi 
ngược lại học thuyết mác-xít. Vì trong lịch sử xã hội, chưa có 
một lãnh tụ hay một tổ chức nào đấu tranh bảo vệ một giai 
cấp bằng cách chống lại giai cấp đó. Sự thật, Stalin không 
bảo vệ quyền lợi giai cấp vô sản và cũng không bảo vệ 
quyền lợi chủ nghĩa cộng sản như Khrusốp nói. Stalin là sản 
phẩm của chế độ chính trị quan liêu, Stalin chỉ bảo vệ quyền 
lợi một tầng lớp nhất định: tầng lớp quan liêu cộng sản. 
Nhưng ta không thể đòi hỏi ở Khrusốp một sự diễn giải mác- 
xít như thế, vì Khrusốp là một thành viên trong đám quan 
liêu cộng sản. 

Mặc dầu những lời báo chữa ấy của Khrusốp cho Stalin, các 
nhà lãnh đạo cộng sản các nước - khi được biết bản Báo cáo 
mật - nhận thấy đó là một biến cố quan trọng, có thể sẽ gây 
ra tai họa khôn lường. Họ hoang mang, hoảng hốt, tìm cách 
hạn chế mối họa, nhưng mỗi người hành động khác nhau. 
Có lãnh tụ như Tôgliátti của đảng cộng sản Y3, sau mấy ngày 
do dự, tuyên bố bản báo cáo có thực. Nhưng ông ta phê bình 


lời giải thích của Khrusốp, dựa trên nguyên nhân sùng bái cá 
nhân không phải là một sự "giải thích mác-xít". Trong bài 
phỏng vấn đăng trên tờ báo Nouavi Argomenti, Tôgliátti nêu 
ra câu hỏi về "sự suy đồi của giới quan liêu ở Liên Xô". Hai 
đảng cộng sản Anh và Mỹ công nhận sự tồn tại của bản báo 
cáo, nhưng yêu cầu một sự giải thích đây đủ hơn. Tờ Daily 
Worker của đảng cộng sản Mỹ ngày 6-6-1956 đã trích đăng 
nhiều đoạn của bản báo cáo và phê bình ban lãnh đạo Liên 
Xô "mắc sai lầm" là không đem ra phát hành công khai. Hơn 
nữa, họ phê bình Khrusốp đã "quên không nhắc tới những 
tội ác của Stalin về việc thủ tiêu những người Do Thái ở Liên 
Xô." Ngày 18-6-1956, Ơgien Đơni, tổng bí thư đảng, đặt câu 
hỏi về "trách nhiệm chung của các nhà lãnh đạo ở Liên Xô" 
trong thời kỳ sùng bái cá nhân. Tại Pháp, tổng bí thư đảng 
cộng sản Môrixơ Tôrê chối cãi sự thật bằng mấy danh từ 
khôn khéo: "Bản báo cáo mà người ta bảo là của Khrusốp" 
(16). 

Nhưng dần dần, năm này qua năm khác, hầu hết các đảng 
cộng sản trên thế giới, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiếp tục nhau 
công nhận sự tồn tại của bản báo cáo. Nhưng chưa một 
đảng nào đem ra ấn hành, phân phát cho đảng viên và mở 
cuộc thảo luận trong nội bộ. Mấy năm gần đây, nhiều sử gia 
và lãnh tụ cộng sản Pháp "tự phê bình" đảng mình đã không 
công nhận sớm bản báo cáo này, "gây nhiều tai hại cho sự 
phát triển của đảng". Hiện nay, chỉ còn mấy đảng như đảng 
cộng sản Anbani, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên là 
còn tiếp tục khước từ sự thật. Bởi lẽ rút dây động rừng, họ 
sợ hậu quả sẽ gây ra những tai họa như ở các nước Dân chủ 


Nhân dân Đông Âu. 

Mặc dầu bản "Báo cáo mật" của Khrusốp chỉ nói về các vấn 
đề nội bộ Liên Xô; mặc dù nó không nói tới phong trào cộng 
sản các nước, không nói tới những sai lầm và tội ác của 
Stalin trong việc lãnh đạo Đệ tam Quốc tế trong vòng hai 
mươi năm; mặc dù nó không nói tới những nguyên nhân 
thất bại của các cuộc cách mạng Trung Hoa 1925-1927, 
cách mạng Tây Ban Nha 1936, v.v... và các cuộc thanh trừng 
đẫm máu trong các đảng cộng sản do Stalin và các bộ hạ 
gây ra - dầu thế, bản báo cáo này đã có một tác động mạnh 
mẽ, gây ra một loạt các biến động to lớn và quan trọng mà 
chính Khrusốp cũng không ngờ tới. 

Năm 1956, khi bản báo cáo bị tiết lộ, dân chúng các nước 
Ba Lan, Hungari, Tiệp Khắc - trong đó có nhiều đảng viên 
cộng sản - kéo nhau xuống đường, đập phá các tượng đài, 
chân dung Stalin, đòi thả các nhà lãnh đạo và đảng viên 
cộng sản cùng các chính trị phạm bị bắt giam, đòi rửa án 
cho những người vô tội. Nhờ thế, các nhà lãnh đạo bị giết 
oan như Ragiơ Ladơlô, Kôstốp, Klêmăngti, v.v... được phục 
hồi danh dự. Những nhà lãnh đạo khác bị tù oan như 
Gômunka, A3ctua Lônđôn(17), v.v... được thả tự do. Cho tới 
nay, tác động của bản báo cáo Khrusốp vẫn chưa chấm dứt. 
Những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản Tiệp Khắc (năm 
1968) và Ba Lan (từ năm 1981 cho đến nay) không phải là 
điều tình cờ: nó bắt nguồn từ bản cáo trạng Stalin năm 
1956. 

Một câu hỏi được đặt ra: một nước được coi là có cuộc cách 
mạng vô sản, giai cấp tư sản không còn nữa, giới lao động 


đã nắm chính quyền, làm sao có thể xảy ra những vụ tàn 
sát khổng lồ như thế? Làm sao lại có những vụ vu oan giá 
họa, ăn gian nói dối, che giấu sự thật, thay đổi lịch sử như 
thế? Làm sao chính quyền lại lọt vào tay một cá nhân duy 
nhất và cá nhân này lại dựng nên một chế độ độc tài đẫm 
máu khủng khiếp như thế? 

Câu trả lời đã được phong trào Đệ tứ Quốc tế đem ra trong 
vòng ba chục năm nay. Trái với các báo chí tư sản đổ tội cho 
chủ nghĩa cộng sản, Đệ tứ Quốc tế khẳng định: chính vì Liên 
Xô không theo chủ nghĩa cộng sản của Mác-Ăngghen nên 
mới xảy ra tình trạng như thế. Những ai tôn trọng sự thật 
đều phải công nhận Stalin không phải là người cộng sản, 
chủ nghĩa Stalin không phải là chủ nghĩa cộng sản. Những 
điều đã xảy ra ở Liên Xô đều ngược hẳn với mục đích nhân 
đạo của chủ nghĩa cộng sản. 

Sự đối lập của Trốtsky chống Stalin - trong vòng hai mươi 
năm, trên mọi lĩnh vực lý thuyết, chính trị, phương pháp 
hoạt động - đã đặt ra các vấn đề căn bản về tổ chức đảng, 
nhà nước, bài trừ nạn quan liêu, kiến thiết kinh tế, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Tệ sùng bái cá nhân chỉ là hậu quả chứ không phải nguyên 
nhân của một chế độ chính trị. Nguyên nhân phải tìm ở thực 
trạng xã hội Liên Xô. 

Ơ Liên Xô, cuộc cách mạng vô sản tháng Mười đã bị biến 
chất do những điều kiện khách quan và chủ quan, quốc gia 
và quốc tế. Một tầng lớp quan liêu trong giai cấp vô sản, lợi 
dụng thoái trào của giai cấp vô sản Liên Xô và giai cấp vô 
sản thế giới, đã nhảy ra cướp đoạt chính quyền từ tay giai 


cấp vô sản. Tầng lớp này nhân danh giai cấp công nhân, kỳ 
thực, quyền lợi, địa vị, sinh hoạt của họ khác với công nhân. 
Họ chiếm giữ những đặc quyền chính trị và kinh tế trong các 
bộ máy đảng và nhà máy. Muốn bảo vệ những đặc quyền 
này, họ cần một chế độ quan liêu cảnh sát và cần tạo ra 
một vị chúa tể như Stalin, để rồi nấp bóng, ngăn cản các 
cuộc đấu tranh đòi dân chủ và quyền lợi của nhân dân và 
tiêu diệt các cuộc nổi dậy của nhân dân. Hàng vạn những 
bọn quan liêu lớn nhỏ đã tạo ra Stalin chứ không phải Stalin 
tự mình có thể tạo ra mình. Bêrya, người thừa hành của 
Stalin không phải là "gián điệp của ngoại quốc"(18) như 
Khrushốp nói, mà là sản phẩm của chế độ, cũng như Stalin. 
Ngoài Bêrya, còn có hàng trăm, hàng ngàn Bêrya lớn nhỏ 
ủng hộ Stalin, tiếp tay cho Stalin; nhờ thế, Stalin mới tạo lập 
được một chế độ chính trị quan liêu, độc tài, dã man như 
thế. Trong điều kiện đó, giai cấp vô sản ở Liên Xô, từ vai trò 
người chủ đã trở thành kẻ bị thống trị. 

Nhưng tại sao Khrushốp - một tay quan liêu trong đám quan 
liêu - lại đứng ra hạ bệ Stalin? Muốn trả lời, chúng ta cần 
hiểu mâu thuẫn trong đám quan liêu. Quan liêu cộng sản là 
một tầng lớp, mặc dầu có chính quyền, nhưng không có một 
cơ sở xã hội, nghĩa là cơ sở giai cấp vững chắc và độc lập (ví 
dụ như giai cấp tư sản trong bộ máy sản xuất tư bản chẳng 
hạn). Đời sống của họ bấp bênh. Họ như một cây tầm gửi ăn 
bám vào giai cấp vô sản vì họ không có vị trí độc lập và vai 
trò lịch sử độc lập. Hôm nay họ giữ địa vị quan trọng, ngày 
mai có thể mất hết, nếu không bị thủ tiêu hoặc bị tù đày. Họ 
ước ao có một sự quân bình xã hội để hưởng thụ đặc quyền 


của họ. Nhưng, chế độ chính trị do họ dựng lên - chế độ 
quan liêu cộng sản - đồng thời đem lại đặc quyền đặc lợi cho 
họ, đồng thời luôn luôn đe dọa an ninh của họ. Họ đã tốn 
công vun xới cho sự sùng bái cá nhân Stalin. Nhưng ngược 
lại, càng được sùng bái, Stalin càng lộng quyền và dần dần 
vượt ngoài những giới hạn mà họ mong muốn. Khrushốp nói: 
"Khi Stalin bảo phải bắt người này hay kẻ nọ, không thể 
phản đối, ai nấy đều phải công nhận người đó là "kẻ thù của 
nhân dân" " 

Một chính sách độc đoán như thế - độc đoán không những 
với nhân dân và giai cấp vô sản mà độc đoán cả với tầng lớp 
quan liêu cộng sản - đã tạo ra hiện trạng "xã hội bị tê liệt". 
Sự phát triển của mọi ngành hoạt động văn nghệ, kinh tế, 
xã hội, chính trị, v.v... bị cản trở nghiêm trọng, mặc dầu hạ 
tầng kiến trúc của Liên Xô có cơ sở để tạo lập nền móng cho 
chủ nghĩa xã hội. Khrushốp nói: "hệ thống lãnh đạo được áp 
dụng trong những năm cuối đời Stalin đã thành một trở ngại 
nghiêm trọng trên con đường phát triển của xã hội Liên Xô". 
khrushốp cố ý dùng mấy chữ "trong những năm cuối đời 
Stalin"; đúng hơn, phải nói như Trốtsky: "Trong những năm 
dưới chính quyền Stalin..." 

Tới một giai đoạn, đối với đẳng cấp quan liêu cộng sản, việc 
hạ bệ Stalin là một điều cân thiết. Không phải một mình 
khrushốp mà đa số ủy viên Bộ Chính trị đã quyết định sự hạ 
bệ này. Nhưng khi mở nồi "xúp de", hơi lại phát ra quá 
mạnh, gây ra nhiều tai hại trên mọi lĩnh vực, quốc gia cũng 
như quốc tế. Cho nên, ban lãnh đạo quan liêu cộng sản Liên 
Xô cũng như các lãnh tụ các đảng cộng sản khác trên thế 


giới phải vội vàng đóng hơi lại. Ơ Liên Xô, người ta loại bỏ 
Khrushốp, đưa Brêgiơnép - một tay quan liêu cộng sản vô 
danh cho tới lúc đó - ra thay. Ơ Trung Quốc, Mao Trạch Đông 
vội vàng đình chỉ chính sách "trăm hoa đua nở, trăm nhà 
đua tiếng" và tống giam những người đã ủng hộ chính sách 
này. Ơ Việt Nam, sau khi phát động "sửa sai", đảng cộng sản 
mở cuộc truy nã những văn nghệ sĩ của nhóm Nhân văn Giai 
phẩm đòi tự do dân chủ và đòi đảng "sửa sai" thêm nữa. 
Nhiều người trong nhóm này bị ngồi tù; số khác, dưới áp lực 
của đảng, đứng ra "tự lừa dối mình và tố cáo những kẻ 
khác”. 

Vấn đề cần đặt ra là chế độ chính trị quan liêu cộng sản có 
thể tự nó cải tổ thành dân chủ vô sản thực sự được không? 
Kinh nghiệm cho thấy, nếu có sự cải tổ, chỉ là những cải tổ 
nhất thời, rồi đâu lại vào đấy. Bằng chứng là sau khi 
Khrushốp bị hạ bệ, ở Liên Xô người ta không nói gì đến cải 
tổ nữa. Mặc dầu những cuộc tàn sát đẫm máu, đại quy mô 
như thời Stalin không xảy ra nữa, mặc dầu những bất đồng 
chính kiến trong đảng không kết liễu bằng những vụ xử bắn 
và những nhà lãnh đạo như Khrushốp, Malenkốp, Môlôtốp, 
v.v..., tuy bị truất quyền, vẫn được sống hưởng tuổi già - 
nhưng, chế độ về cơ bản vẫn giữ tính chất quan liêu cộng 
sản, độc đoán như cũ. Những trại cấm cố được thay bằng 
bệnh viện tâm thần, chuyên giam hãm những người đối lập 
tư tưởng. Tin tức trong và ngoài nước vẫn bị kiểm soát, 
xuyên tạc, che giấu hoặc bịa đặt, khiến người dân Nga ít 
ham muốn nghe tin tức và đọc báo chí của đảng và chính 
phủ. Hiện tượng này cũng giống như ở các nước Dân chủ 


Nhân dân. Đặc biệt là ở Ba Lan, dầu chính phủ và đảng có 
nói sự thật thì dân chúng cũng không nghe nữa vì họ bị mắc 
lừa quá nhiều lần, do đó mà mất hẳn lòng tin. Các quyền tự 
do dân chủ vẫn bị cắt xén, chà đạp. Thậm chí, các văn nghệ 
sĩ mặc dầu không làm chính trị cũng bị cấm đoán, không 
được sáng tác theo cảm hứng của họ. Tệ sùng bái cá nhân 
không lộ liễu như trước, nhưng vẫn thịnh hành. Brêgiơnép - 
tổng bí thư đảng - không phải nhà binh cũng chẳng phải nhà 
văn, thế mà được phong nguyên soái và được tặng giải 
thưởng văn nghệ hạng nhất(19). Tóm lại, mặc dầu người ta 
đã đem xác ướp của Stalin từ lăng tẩm trên Hồng trường ra 
chôn bên chân tường điện Kremli để không ai thấy nữa, 
nhưng chủ nghĩa Stalin vẫn tồn tại trong đầu óc các nhà 
lãnh đạo Liên Xô. 

Muốn có cải tổ thực sự ở Liên Xô cũng như ở nhiều nước do 
đảng cộng sản nắm giữ chính quyền, chỉ bài trừ tệ sùng bái 
cá nhân - như Khrushốp nói - không đủ. Sự cải tổ thực sự là 
phải đập tan bô máy chính trị quan liêu từ trên xuống dưới. 
Vấn đề là phải có một cuộc cách mạng chính trị, lật đổ chế 
độ chính trị độc tài quan liêu cộng sản, lật đổ chế độ "một 
đảng và đảng một khối", lật đổ các tổ chức bù nhìn, tái lập 
chính quyền dân chủ xô-viết như thời Lênin trên căn bản tự 
do lao động, tự do có khuynh hướng chính trị, tự do lập đảng 
và công đoàn độc lập với chính quyền. Vấn đề là phải giành 
lại chính quyền từ tay đám quan liêu cộng sản, giao phó cho 
các tổ chức dân chủ của giai cấp vô sản và quần chúng, từ 
dưới lên trên, bằng những cuộc bầu cử tự do, không phân 
biệt khuynh hướng, tổ chức, đảng phái, miễn là những 


khuynh hướng, tổ chức, đảng phái này tôn trọng hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa. 

Ta có thể tin ở các ban lãnh đạo hiện hữu của các đảng cộng 
sản sẽ làm ra một thay đổi như thế, được không? Dĩ nhiên là 
không! Chỉ cần nhìn thái độ của họ đối với các vụ biến động 
ở Hung, ở Tiệp và hiện nay ở Ba Lan là đủ. Đứng trước 
những yêu sách đòi "dân chủ" và "tự quản" của giai cấp vô 
sản, họ đã làm gì? Họ đã theo gương Stalin xuyên tạc sự 
thật, che giấu sự thật, tuyên truyền dối trá. Đối với những 
vụ nổi dậy của nhân dân ở Hung, ở Tiệp đòi tự do, độc lập, 
họ vu là "tử bản âm mưu phá hoại", "chủ trương lật đổ chế 
độ xã hội chủ nghĩa". Đối với mười triệu lao động Ba Lan 
trong Công đoàn Đoàn kết (Solidarnosc) đòi quyền tự do 
nghiệp đoàn, tự quyền quản lý, họ không ngần ngại dùng 
đảo chính quân sự, ngăn cấm, bắt bớ, cầm tù và bắn giết 
nhân dân và những người lãnh đạo nghiệp đoàn do nhân 
dân lao động bầu ra. Hơn thế nữa, họ đã phản bội chữ ký 
của họ trong bản Giao kết Gdansk ký với Công đoàn Đoàn 
kết. Ơ Ba Lan, sự thật là rành rành. Trong một nước có 12 
triệu lao động, thì mười triệu đã đứng trong Công đoàn Đoàn 
kết, thử hỏi đảng cộng sản đại diện cho ai? Cho nhân dân 
lao động hay cho tâng lớp quan liêu cộng sản cướp đoạt 
chính quyền trên lưng nhân dân lao động? 

Trong ba mươi năm, đẳng cấp quan liêu cộng sản ở Liên Xô 
và các đảng cộng sản thế giới đã triệt để ủng hộ Stalin. Các 
đảng cộng sản các nước đã noi gương Stalin thực hiện tại 
nước mình một chính sách và chế độ tương tự như ở Liên Xô. 
Những vụ án ngụy tạo ở Liên Xô đã tái diễn nhiều lần ở các 


nước Dân chủ Nhân dân. Ơ Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã 
bằng những cách khác nhau, hạ thủ Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, 
và biết bao cán bộ và đảng viên khác đã chết trong nhà 
ngục. Ơ Việt Nam chưa có hiện trạng thanh trừng đẫm máu 
như thế, nhưng nếu không biết sớm rút bài học của bản Báo 
cáo mật của Khrusốp, đảng cộng sản Việt Nam sẽ không 
tránh khỏi những vụ xâu xé lẫn nhau, kể cả những vụ đẫm 
máu. Trước thời chiến tranh với Pháp, đảng đã cho người tổ 
chức những vụ ám sát Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần 
Văn Thạch, v.v... là những người chỉ có cái tội là đảng viên 
trốt-kít. Từ đó đi tới chỗ thanh trừng nội bộ không xa. 

Lịch sử phong trào công nhân cho tới thời Stalin, chưa bao 
giờ có những cuộc giết hại lẫn nhau vì sự bất đồng tư tưởng 
hoặc đảng phái. Thời Mác, thời Ăngghen, thời Lênin, đã có 
nhiều cuộc xung đột lý thuyết, chính trị(20) gay gắt giữa các 
khuynh hướng, giữa các trào lưu hay tổ chức. Nhưng có ai và 
có đoàn thể nào tổ chức những cuộc ám hại đối thủ của 
mình đâu? 

Chỉ từ ngày Stalin lên nắm chính quyền ở Liên Xô, người ta 
mới thấy một hiện trạng quái gở như thế. Bắt đầu là cuộc 
tiêu diệt những thành phần, khuynh hướng tả hữu đối lập. 
Tiếp sau đi tới cuộc thanh trừng trong hàng ngũ nội bộ. Vì 
sao? Vì chính sách "một đảng và đảng một khối" tạo ra "độc 
tài đảng”, độc tài đảng tạo ra "độc tài lãnh tụ”. Bởi người ta 
chỉ công nhận có một chân lý: chân lý của đảng nghĩa là 
chân lý của một nhà lãnh đạo hay một số nhỏ nhà lãnh đạo. 
Những khuynh hướng hoặc tư tưởng ở ngoài đảng đều bị coi 
là phản động, cần phải tiêu diệt. Ngay như những khuynh 


hướng trong đảng mà không do lãnh tụ của đảng hay Bộ 
Chính trị đưa ra, đều bị coi là của giai cấp thù nghịch, cần 
phải tiêu diệt. 

Người ta đi tới quan niệm hoàn toàn phản mác-xít là trong 
giai cấp vô sản chỉ có thể tồn tại một khuynh hướng chính trị 
là khuynh hướng của đảng và trong đảng cũng chỉ có thể 
tồn tại một khuynh hướng là khuynh hướng của lãnh tụ tối 
cao hay của Bộ Chính trị. Những khuynh hướng khác đều là 
giả tạo và tiêu biểu cho quyền lợi tư bản. Kết quả, đảng phải 
có nhiệm vụ nắm giữ độc quyền chính trị và ban lãnh đạo tối 
cao của đảng có sứ mệnh sử dụng độc quyền này. 

Nhưng ban lãnh đạo này là ai? Có phải do đảng viên và nhân 
dân lao động chọn lọc, sau những cuộc thảo luận hoặc 
chống chọi sôi nổi, náo nhiệt như thời Lênin không? Không! 
Họ chỉ là một nhóm nhỏ người, đóng cửa kín, chọn lựa và 
loại bổ nhau như triều thần ngày xưa, rồi đưa ra bảng cử 
(tiếng Ba Lan gọi là nomenclatura) đã xếp đặt sẵn. Quần 
chúng hay đảng viên chỉ có bổn phận chấp nhận, không có 
quyền đối lập hay bác bỏ, chưa nói tới quyền đề nghị một 
danh sách khác. Nếu có đảng viên nào bất đồng ý kiến, lá 
phiếu của những người này bị loại bỏ từ cấp chi bộ. Cho nên, 
mỗi khi có hội nghị hay hội họp quan trọng của đảng, người 
ta thấy hết thảy cử tri đều bỏ phiếu "đồng thanh" ưng 
thuận. Nhưng sau mỗi cuộc khủng hoảng nào đó của đảng 
hay trong những vụ tẩy trừ, đảng lại khám phá ra những 
lãnh tụ hay đảng viên "đối lập". Dĩ nhiên, những người này 
bị lên án là "giả dối" vì đã "khôn khéo che đậy bộ mặt thật 
của mình". Tùy theo tội nặng nhẹ, họ bị cảnh cáo hoặc bị 


khai trừ. Nhưng ngoài sự "giả dối" của họ, đảng viên và 
quần chúng tuyệt nhiên không hiểu rõ thái độ hay lập 
trường của họ ra sao? 

Ban lãnh đạo và các nhà lãnh đạo cao cấp trở thành nhóm 
người "bất di bất dịch" đứng tại vị hàng chục năm. Có nhiều 
người già nua, hai chân đứng không vững như Mao Trạch 
Đông, Brêgiơnép mà vẫn còn nắm giữ chức vụ, trong lúc cần 
được thế hệ trẻ ra thay thế. Họ trở thành những người "bất 
khả xâm phạm". Trước mắt quần chúng, họ là "một khối như 
tượng đồng". Ngoài việc họ tự loại bỏ lẫn nhau, quần chúng 
không được đụng chạm đến họ. Phê bình lãnh tụ là chống 
đảng, chống đảng là chống chủ nghĩa xã hội. Lịch sử cho 
thấy ban lãnh đạo và các lãnh tụ tối cao của các đảng cộng 
sản sta-lin-nít - dầu vi phạm sai lầm đến đâu - chưa bao giờ 
bị thiểu số và chưa bao giờ bị lật đổ bằng lá phiếu trong một 
cuộc đại hội, để có thể thay thế họ bằng một ban lãnh đạo 
khác. Họ chỉ bị lật đổ khi nào quần chúng nổi dậy làm bạo 
động như ở Hung, ở Tiệp, ở Ba Lan chẳng hạn. Nhưng nếu 
những cuộc bạo động này chưa đủ sức mạnh trở thành một 
cuộc cách mạng chính trị, đảm quan liêu cộng sản cũ sẽ 
được thay thế bằng đám quan liêu mới. Chế độ quan liêu 
vẫn tiếp tục. 

Chúng ta cần nhắc lại: sự tuyển lựa ban lãnh đạo và các cán 
bộ thời Lênin không như thế. Lúc Lênin sinh thời, các ủy viên 
Ban chấp hành trung ương hay Bộ Chính trị được lựa chọn 
trên căn bản lập trường chính trị công khai của mỗi người và 
trong nhiều trường hợp, trên căn bản khuynh hướng chính trị 
được công nhận trong đảng. Mỗi cuộc họp của Ban chấp 


hành trung ương, Bộ Chính trị hay Đại hội - trên những vấn 
đề quan trọng - đều có đa số, thiểu số; trong ban lãnh đạo, 
Lênin nhiều lần bị đứng về phe thiểu số(21). 

Dưới thời Stalin, trừ mấy năm đầu Stalin chưa thủ tiêu được 
các khuynh hướng, những người đối lập được quyền phát 
biểu ý kiến. Nhưng hiện trạng này dần dần biến mất. Dần 
dần chỉ còn một khuynh hướng - khuynh hướng của Stalin - 
nắm giữ độc quyền. Người ta nói "thống nhất trong đảng", 
"nhất trí trong đảng", "đảng trở thành một khối vững chắc", 
nhưng tự do dân chủ trong đảng không còn nữa. Nguyên tắc 
"tập trung dân chủ" nhường chỗ cho "tập trung quan liêu", 
vì có tập trung, nhưng không có dân chủ. Tập trung quyền 
hành trong tay một nhóm nhỏ người, nhưng không có dân 
chủ trong hàng ngũ đảng. Quan niệm "một đảng và đảng 
một khối" đó đã được noi gương, áp dụng và phổ biến trong 
hầu hết các đảng cộng sản sta-lin-nít trên thế giới. Quan 
niệm này tạo ra ý nghĩ coi ban lãnh đạo đảng không bao giờ 
có thể sai lầm; nếu có sai lầm là do quần chúng đảng viên 
cấp dưới không biết chấp hành đường lối đúng đắn của 
đảng. Muốn chứng tỏ đảng không bao giờ sai lầm, người ta 
đã tuyên truyền che giấu sự thật, lừa dối dư luận, vu khống, 
xuyên tạc, sửa đổi lịch sử. 

Không phải là điều tình cờ, sau 26 năm, một văn kiện quan 
trọng như Báo cáo mật của Khrusốp về Stalin đã bị bưng bít 
trước giai cấp vô sản. Khrusốp nói (và các lãnh tụ cộng sản 
các nước đều công nhận): "Không được giặt áo bẩn trước 
mắt kẻ thù" (tư bản). Nhưng kẻ thù không ai lạ. Riêng chỉ có 
giai cấp vô sản, tranh đấu chống tư bản, vẫn bị che giấu sự 


thật. Chỉ ngày nào những ban lãnh đạo các đảng cộng sản 
các nước đem ra phát hành bản báo cáo của Khrusốp, thẳng 
thắn phê bình và tự phê bình, rút bài học kinh nghiệm để 
tránh những tai họa như ở Liên Xô, ngày ấy ta mới có thể nói 
họ đã đoạn tuyệt với Stalin và chủ nghĩa Stalin. Chúng ta có 
thể khẳng định: không một nước nào, không một đảng cộng 
sản nào có thể tranh đấu vì chủ nghĩa xã hội mà không biết 
đứng ra lên án Stalin và chủ nghĩa Stalin. Im lặng tức là 
đồng phạm và tạo lợi khí cho tư bản mở cuộc tấn công 
chống chủ nghĩa cộng sản. 

Mặc dầu sự thật bị các đảng cộng sản che giấu, vai trò của 
Stalin trong lịch sử dân dân đã được phơi ra ánh sáng. Đối 
với chủ nghĩa cộng sản, Stalin là người mang tội "bài cộng" 
nặng nhất, vì đã gây nên tai hại khôn lường cho chủ nghĩa 
này. Trong dư luận phương Tây hiện nay, hễ có ai dùng 
những phương pháp chính trị tàn bạo, độc đoán, vu cáo, 
Xuyên tạc, trà trộn đổi trắng thay đen, là người ta tặng ngay 
cho cái danh hiệu "sta-lin-nít". Mấy chữ "sta-lin-nít" trước 
đây là một vinh dự cho những ai mang nó(22), ngày nay 
không một ai trong các đảng cộng sản ở Âu châu muốn 
mang nó nữa. Trong lúc ấy, các báo chí tư sản thi nhau lợi 
dụng tuyên truyền, bảo rằng chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra 
một người như Stalin. 

Vì muốn bảo vệ chủ nghĩa cộng sản theo tỉnh thần học 
thuyết Mác-Lênin, vì muốn đối phó một cách hiệu quả trước 
các cuộc tấn công lý thuyết của chủ nghĩa tư bản, vì muốn 
đấu tranh cho sự thực hiện chủ nghĩa xã hội thực sự ở Việt 
Nam và trên thế giới, từ lâu chúng tôi đã có dự định dịch và 


in cuốn sách này. Trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, một 
phần vì thiếu điều kiện kỹ thuật và tài chính, một phần vì 
phải tùy theo sức mình, tham gia cuộc đấu tranh chính trị 
chống đế quốc ngoại xâm, dự định của chúng tôi bị hoãn lại. 
Tới nay, sau 26 năm, nó mới có cơ hội được thực hiện. 

"Sự thật là cách mạng". Đó là phương châm của người cộng 
sản. Chúng tôi mong cống hiến các đảng viên đảng cộng 
sản Việt Nam và giai cấp vô sản Việt Nam cùng bạn đọc một 
tài liệu lịch sử để rút bài học cho sự nghiệp tranh đấu và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Hà Cương Nghị 

Paris 1 tháng 10 năm 1982 

Tái bút: Sau khi bài này viết xong và đã lên khuôn ở nhà in, 
chúng tôi được biết Nhà xuất bản Editions Sociales của đảng 
cộng sản Pháp (P.C.F.) vừa ấn hành một cuốn sách nhan đề 
1956, cú sốc do Đại hội lần thứ XX của đảng cộng sản Liên 
Xô(23). 

Do sử gia Roger Martelli - đảng viên đảng cộng sản Pháp - 
biên soạn và giới thiệu, cuốn sách này dịch nguyên văn toàn 
bộ Báo cáo mật của Khrushốp về Stalin, kèm theo nhiều tài 
liệu về thái độ các đảng cộng sản trên thế giới (Liên Xô, 
Trung Quốc, Pháp, Y,, Ba Lan, v.v...) trong giai đoạn 1956. 
Đây là lần đầu tiên, một đảng cộng sản đã dịch và phát 
hành công khai Báo cáo mật của Khrushốp về Stalin (đảng 
cộng sản Liên Xô vẫn giấu kín trong nước). Tuy nhiên, người 
ta nhận thấy đảng cộng sản Pháp chỉ nhắm độc giả trí thức 
là những người, dầu sao, cũng đã được biết sự thật. Đảng 
vẫn không phân phát trong nội bộ đảng, không mở thảo 


luận để rút ra bài học lịch sử. 

Chúng ta cần nhắc lại, ròng rã trong hai mươi năm, đảng 
cộng sản Pháp vẫn khước từ sự thật bằng mấy danh từ "bản 
báo cáo mà người ta bảo là của Khrushốp". Tới năm 1976, 
trong Đại hội lần thứ XX của đảng cộng sản Pháp (tháng 2- 
1976), đảng mới tự phê bình "đã có sự chậm trễ trong việc 
công nhận sự thật". Năm 1977, với sự đồng ý của Bộ Chính 
trị, Georges Cogniot và Pierre Doize đã vén lên một góc của 
bức màn bí mật. Phải đợi tới 1982, đảng cộng sản Pháp mới 
buộc phải vén hết bức màn che đậy. Chúng tôi sẽ có dịp 
bình luận đầy đủ hơn. 

Chỉ cần nói sự thật lịch sử, dầu ai tài mấy, cũng không thể 
giấu nổi. Cũng như Trốtsky nói, "dưới sức nặng những tội ác 
của y, Stalin sẽ biến mất trên sân khấu, với tư cách kẻ đào 
mồ chôn vùi cách mạng và có bộ mặt ghê tởm nhất trong 
lịch sử". 

Chú thích: 

(1)- Đại diện các đoàn đại biểu cộng sản được triệu tập tới 
điện Kremli, mỗi người được phát một bản sao văn kiện, 
nhưng sau khi đọc xong phải trả lại cho Ban chấp hành 
Trung ương đảng cộng sản Liên Xô. Ngay ngày hôm sau, 
nhiều báo chí các nước không cộng sản đã đăng tải và bình 
luận những nhận định chính của bản báo cáo "mật" này. (Xin 
xem cuốn Tiểu sử chính trị của Khushốp của sử gia Liên Xô 
R. Métvêđép) 

(2)- Theo lời Khrushốp viết trong Hồi ký thì một thành viên 
ban lãnh đạo Ba Lan tên là Dambrốpsky đã tiết lộ bản báo 
cáo trong đảng cộng sản Ba Lan. 


(3)- Nhiều sử gia đứng đắn ước lượng số nạn nhân của Stalin 
lên đến mười triệu trong vòng ba mươi năm. 

(4)- Y3 Khrushốp muốn nói đại tướng Giukốp đã bị truất 
chức. 

(5)- Xin xem bài Đời đời nhớ Ông của Tố Hữu trong phần Phụ 
lục. 

(6)- Xin xem cuốn Le Zéro et L Infini (nguyên bản Anh ngữ: 
Darkness at Noon) của văn hào Arthur Koestler. 

(7)- Theo báo cáo của Khrushốp thì Kirốp bị Stalin thủ tiêu, 
nhưng theo những tiết lộ mới nhất rút ra từ thư khố của KGB 
thì trường hợp này dường như không phải như vậy - Kirốp 
thiệt mạng trong một vụ xung đột tình ái. Tuy nhiên ý muốn 
thường xuyên loại trừ các đối thủ là rõ ràng trong suốt cuộc 
đời Stalin. 

(8)- Tức Đại hội lần thứ XX của đảng cộng sản (bônsêvích) 
Liên Xô. 

(9)- Ba mươi năm sau, ở Campuchia, Pôn Pốt đã theo gương 
Stalin thực hiện chính sách cưỡng bức di chuyển dân sự và 
diệt chủng. 

(10)- Xin xem bản dịch nguyên văn tài liệu này ở phần Phụ 
lục. 

(11)- Trong cuốn Những chặng đường lịch sử, đại tướng Võ 
Nguyên Giáp coi đây là tài liệu cơ bản huyến luyện của đảng 
cộng sản Việt Nam. 

(12)- Cuốn sách này đã được viết lại, nhưng vẫn còn nhiều 
đoạn sai lầm và xuyên tạc. Xin xem tạp chí Nghiên cứu số 6, 
tháng 6-98 do Nhóm trốt-kít Việt Nam tại Pháp xuất bản. 
(13)- Nhiều sử gia đứng đắn - khi viết về cách mạng tháng 


Mười Nga - đều coi Lênin và Trốtsky là hai nhà lãnh đạo quan 
trọng nhất. 

(14)- Chíếc xe lửa này là một sự kiện lịch sử. Nhưng người ở 
trên xe không phải là Stalin mà là Trốtsky và Bộ Tham mưu 
Hồng quân trong cuộc nội chiến. 

(15)- Về sự tán dương Stalin, nhà thơ Nêruđa đã tự phê bình. 
Nhưng các thi sĩ khác như Aragông và Tố Hữu, cho tới nay 
vẫn chưa tự chỉ trích. 

(16)- Le rapport attribué à Krouchtchev. 

(17)- Xin xem cuốn L Aveu của Arthur London. 

(18)- Khrushốp đã dùng phương pháp vu cáo như Stalin để 
loại trừ Bêrya. 

(19)- Brêgiơnép 4 (bốn!) lần được tấn phong danh hiệu Anh 
hùng Liên Xô, tất cả đều trong thời bình! Ngoài ra, 
Brêgiơnép còn được Giải thưởng Lênin cho mấy cuốn sách 
mang tính bịa đặt lịch sử, dĩ nhiên không do ông ta viết. 
(20)- Mác chống Bakunin, Lênin chống Kaostky, Plêkhanốp, 
V.V... 

(21)- Gần đây, các sử gia Nga đã sưu tầm và in lại những 
biên bản này. 

(22)- Tổng bí thư đảng cộng sản Pháp Môrixơ Tôrê nói: "Tôi 
được vinh dự mang danh hiệu xta-lin-nít". 

(23)- 956, Le Choc du Xxème Congrès du P.C.U.S. (Nhà xuất 
bản Editions Sociales phát hành ở Paris, 464 trang, giá 45 
francs). 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
Lênin nói về Stalin. 


Bên cạnh những công lao to lớn cống hiến cho thắng lợi của 
giai cấp công nhân, của quần chúng lao động, của đảng và 
sự áp dụng tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản khoa học trong 
thực tiễn, trí tuệ sáng suốt của Lênin còn thể hiện ở chỗ 
đồng chí đã để ý kịp thời nhiều đặc điểm tiêu cực của Stalin, 
là cái sau này đã mang lại những hậu quả rất tồi tệ. 

Lo ngại cho tương lai của đảng và nhà nước xô-viết, 
Vlađimia Ilích Lênin đã phân tích hoàn toàn đúng đắn về 
nhân cách của Stalin. Đồng thời, đồng chí nhắc nhở cần loại 
bỏ Stalin khỏi chức vụ tổng bí thư. Theo nhận định của 
Lênin, Stalin là con người quá thô lỗ, đối xử không thỏa đáng 
với các đồng chí, có tính nết thất thường và lạm dụng quyền 
hành. 

Tháng 12-1922, Vlađimia llích viết trong bức thư gửi Đại hội 
đảng,: 

Đồng chí Stalin, từ khi trở thành tổng bí thư đảng, đã thâu 
tóm vào tay mình một quyền hành vô hạn mà tôi không 
dám chắc đồng chí ấy sẽ luôn biết sử dụng một cách có 
chừng mực. 

Bức thư đó - một tài liệu chính trị hết sức quan trọng, được 
biết đến trong lịch sử đảng dưới cái tên Di chúc chính trị của 
Lênin(1) - đã được phát cho các đại biểu của Đại hội lần thứ 
XX này. Chắc chắn các đồng chí đã đọc nó nhiều lần và sẽ 


còn đọc đi đọc lại nhiều lần nữa. Đề nghị các đồng chí hãy 
chú ý đến những lo âu của Vlađimia llích về tương lai của 
đảng, của nhân dân, của nhà nước và của sự lãnh đạo đảng 
sau này. 

VIađimia llích nói: 

Stalin là người có tính thô lỗ thái quá và nhược điểm này - 
hoàn toàn có thể chịu đựng được giữa chúng ta với nhau và 
trong quan hệ giữa những người cộng sản - không thể chấp 
nhận được trong cương vị tổng bí thư đảng. Vì thế, tôi đề 
nghị các đồng chí hãy suy nghĩ về việc thuyên chuyển Stalin 
ra khỏi trọng trách ấy. Hãy đề cử vào vị trí của Stalin một 
đồng chí khác, có tính nết tốt hơn so với Stalin: kiên nhẫn 
hơn, trung thực hơn, lịch sự hơn và chu đáo hơn đối với các 
đồng chí, ít thất thường hơn v.v... 

Các đại biểu Đại hội lần thứ XII đã được biết tài liệu do 
Lênin để lại trên đây(2 )và khi đó, họ đã thảo luận về vấn đề 
truất Stalin khỏi chức vụ tổng bí thư. Tuy nhiên, các đại biểu 
đã quyết định duy trì Stalin ở cương vị ấy, hy vọng Stalin sẽ 
chú trọng đến những nhận xét mang tính phê bình của 
Vlađimia llích và sẽ biết sửa đổi những tính xấu đã khiến 
Lênin lo ngại. 

Thưa các đồng chí, 

Đại hội cần biết hai tài liệu mới, chứng tỏ bản tính của Stalin 
mà Lênin đã vạch rõ trong Di chúc chính trị của đồng chí. Đó 
là bức thư của Krúpskaia gửi cho Kamênép(3) - lúc ấy đứng 
đầu Bộ Chính trị - và thư riêng của Lênin gửi Stalin. 

Bây giờ, tôi xin đọc cho các đồng chí nghe các tài liệu nói 
trên. 


Thư của Krúpskaia: 

Lép Bôrisôvích, 

Vì một lá thư ngắn(4) mà bác sĩ đã cho phép Vlađimia Ilích 
đọc cho tôi chép, ngày hôm qua Stalin đã nổi cơn thịnh nộ 
thô bạo nhất đối với tôi. Đã khá lâu rồi tôi là thành viên của 
đảng. Nhưng trong suốt ba mươi năm ấy, tôi chưa hề nghe 
một đồng chí nào nói một câu thô lỗ với tôi. Tôi mang trong 
tim mình những lợi ích của đảng và của Ilích, ít nhất cũng 
như Stalin. Lúc này, tôi cần tự chủ cực độ. Điều gì cần phải 
làm, điều gì có thể hay không thể đưa ra bàn luận với Lênin, 
tôi là người hiểu rõ hơn mọi bác sĩ. Bởi tôi biết điều gì có thể 
hay không thể gây ra sự bực dọc cho Lênin. Chí ít, tôi cũng 
biết điều đó hơn Stalin. 

Tôi viết thư này cho đồng chí và đồng chí Grêgôri (Dinôviép) 
(1 )- là những bạn hữu gần gũi nhất của llích - và tôi yêu cầu 
hai đồng chí bảo vệ tôi chống lại sự can thiệp thô bạo vào 
đời tư của tôi, chống lại những cuộc cãi cọ không đáng có và 
những lời hăm dọa hèn hạ. Tôi không nghi ngờ chút nào về 
việc U y ban Kiểm tra - mà Stalin đã mang nó ra để dọa tôi - 
sẽ đưa ra quyết định thống nhất để bảo vệ tôi. Nhưng tôi 
không đủ sức và cũng không đủ thì giờ cho những trò kiện 
cáo ngu xuẩn này. Tôi cũng là người và thần kinh của tôi đã 
căng thẳng đến tột độ. 

N. Krúpskaia 

Krúpskaia viết bức thư này ngày 23-12-1922. Hai tháng rưỡi 
sau, ngày 5-3-1923, Lênin viết cho Stalin bức thư sau, và 
sao lục hai bản gửi Dinôviép và Kamênép: 

Đồng chí Stalin thân mến, 


Đồng chí đã tự cho phép mình gọi dây nói cho vợ tôi và 
mắng mỏ vợ tôi một cách thô bỉ. Mặc dầu vợ tôi đã nói với 
đồng chí là sẽ bỏ qua những điều đồng chí nói, tuy nhiên, 
qua vợ tôi, hai đồng chí Dinôviép và Kamênép đã biết 
chuyện này. Tôi không thể dễ dàng quên được việc đó và 
chẳng cần nói, đồng chí cũng hiểu rằng những gì chống lại 
vợ tôi, tôi cũng coi như chống lại tôi. Vì thế, tôi yêu cầu đồng 
chí suy nghĩ kỹ xem đồng chí có sẵn sàng rút lại những lời 
đã nói và xin lỗi vợ tôi, hay là chúng ta đoạn tuyệt mọi quan 
hệ. 

Thân ái 

Lênin(6) 

(Cả phòng họp kinh ngạc) 


Thưa các đồng chí, 

Bây giờ, tôi xin miễn bình luận những tài liệu nói trên. Tự nó 
nói lên tất cả. Nếu từ lúc sinh thời Lênin, Stalin đã có thể cư 
xử như thế, nhất là cư xử như thế đối với Krúpskaia - người 
mà đảng ta ai cũng biết và kính trọng như người vợ chung 
thủy của Lênin, người chiến sĩ tích cực đấu tranh cho sự 
nghiệp từ ngày đảng thành lập -, có thể hình dung Stalin cư 
xử ra sao với những người khác. Đặc tính tiêu cực ấy của 
Stalin ngày càng mạnh lên và tới độ không thể dung thứ nổi 
trong những năm cuối đời đồng chí ấy. 

Những biến cố sau này đã chứng tỏ những lo ngại của Lênin 
là có cơ sở. Trong giai đoạn đầu sau khi Lênin qua đời, Stalin 
còn chú trọng đến những lời khuyên bảo của Lênin, nhưng 
về sau, đồng chí ấy ngày càng không đếm xỉa tới những 


cảnh cáo của Lênin. 

Khi chúng ta phân tích hoạt động của Stalin trong việc lãnh 
đạo đảng và đất nước, khi chúng ta suy nghẫm về những 
việc Stalin đã vi phạm, bất giác chúng ta nhận thấy những 
lo ngại của Lênin là đúng đắn. Các nét tiêu cực của Stalin - 
chỉ mới chớm nở hồi sinh thời Lênin - vào những năm về sau 
đã trở thành sự lạm dụng nghiêm trọng quyền hành tập 
trung trong tay Stalin và gây tác hại khôn lường cho đảng 
ta. 

Chúng ta cần xem xét nghiêm chỉnh và phân tích kỹ lưỡng 
vấn đề này, hầu ngăn cản việc tái diễn những việc đã xảy ra 
như dưới thời Stalin, dưới bất kể hình thức nào. Stalin tuyệt 
đối không chấp nhận tính tập thể trong lãnh đạo và công 
việc, và đã dùng bạo lực không những đối với mọi thứ trái ý 
mình mà - do tính thất thường và độc đoán của đồng chí ấy - 
còn đối với tất cả những gì bị đồng chí ấy coi là không hợp 
với quan niệm của mình. 

Đối với mọi người, Stalin không dùng phương pháp thuyết 
phục bằng lý luận và sự hợp tác kiên nhẫn. Stalin bắt buộc 
kẻ khác phải theo ý định của mình và đòi họ phải phục tùng 
mình một cách vô điều kiện. Ai dám cưỡng lại và tìm cách 
chứng tỏ rằng mình đúng, kẻ đó phải rời hàng ngũ lãnh đạo 
và sau đó sẽ bị tiêu diệt về tinh thân và thể xác. Điều này 
đã xảy ra sau Đại hội thứ XVII của đảng, khi rất nhiều lãnh 
tụ xuất sắc của đảng và các đảng viên nòng cốt - biết bao 
chiến sĩ trung thực và ngay thẳng của sự nghiệp cộng sản - 
đã là nạn nhân của sự bạo ngược của Stalin. 

Chúng ta đều biết đảng đã phải đấu tranh quyết liệt chống 


bọn trốt-kít, bọn hữu khuynh và bọn quốc gia tư sản và bằng 
cuộc đấu tranh đó, đảng đã đánh bại về mặt tư tưởng mọi 
kẻ thù của chủ nghĩa Lênin. Cuộc tranh đấu tư tưởng này đã 
thành công, nhờ đó đảng được củng cố và vững vàng thêm. 
Trong cuộc tranh đấu ấy, Stalin đã có một vai trò tích cực. 
Đảng đã tiến hành cuộc tranh đấu chính trị lớn lao chống lại 
những đảng viên tuyên truyền các tư tưởng phi lê-nin-nít, và 
theo đường lối chống lại đảng và phản lại chủ nghĩa xã hội 
trong nội bộ đảng. Thật là một cuộc tranh đấu bền bỉ và khó 
khăn, nhưng cần thiết, bởi lập trường chính trị của bọn 
Trốtsky(7) - Dinôviép cũng như bọn Bukharin(8), về cơ bản là 
con đường đi tới chỗ tái lập chủ nghĩa tư bản và đầu hàng tư 
bản quốc tế(9). Chúng ta thử tưởng tượng hồi 1928-1929, 
nếu chính sách của bọn hữu khuynh - chủ trương thuyết 
"chủ nghĩa xã hội tiến nhịp bước con rùa", hướng về bọn phú 
nông (cu-lắc)(10), v.v... - mà thắng thế thì kết quả sẽ ra sao? 
Ngày nay, chúng ta làm gì có được nền công nghiệp nặng đồ 
sộ, làm gì có được các hợp tác xã, chúng ta sẽ yếu thế và bị 
giải giáp giữa môi trường tư bản chủ nghĩa. 

Vì thế, đảng đã vận động một cuộc đấu tranh tư tưởng 
quyết liệt, vì thế, đảng đã cố gắng giải thích cho mọi đảng 
viên và quần chúng ngoài đảng biết tâm nguy hại của 
những tàn dư phi lê-nin-nít của phe đối lập trốt-kít và bọn cơ 
hội hữu khuynh. Và công cuộc to lớn làm sáng tổ đường lối 
của đảng đã đem lại thành quả tốt đẹp: cả bọn trốt-kít, cả lũ 
cơ hội hữu khuynh bị cô lập về chính trị; đại đa số đảng viên 
ủng hộ lập trường lê-nin-nít, và đảng đã thành công trong 
việc thúc đẩy và tổ chức quần chúng lao động thực hiện 


đường lối lê-nin-nít của đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng chúng ta không được phép quên rằng ngay trong thời 
kỳ đảng mở cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt chống bọn 
Trốtsky, bọn Dinôviép, bọn Bukharin và bè phái, đảng không 
áp dụng biện pháp đàn áp đối với họ. Cuộc đấu tranh diễn 
ra trên địa hạt tư tưởng. Nhưng vài năm sau, khi chủ nghĩa 
xã hội đã được xây dựng căn bản trong nước, khi các giai 
cấp bóc lột đã bị thủ tiêu về cơ bản, khi cơ cấu xã hội Liên 
Xô đã thay đổi tận gốc rễ, khi không còn cơ sở xã hội cho sự 
ra đời của những đảng, những phong trào chính trị phản 
động, khi những kẻ thù tư tưởng của đảng đã bị đánh bại về 
chính trị từ nhiều năm về trước - khi ấy, những cuộc khủng 
bố lại khởi đầu chống họ. 

Chính trong giai đoạn này (1936-1937-1938), sự đàn áp 
hàng loạt đã nảy sinh với sự giúp đỡ của bộ máy nhà nước. 
Thoạt tiên, người ta dùng biện pháp ấy để chống kẻ thù của 
chủ nghĩa Lênin: bọn Trốtsky, bọn Dinôviép, bọn Bukharin, 
những kẻ đã bị đảng đánh bại về mặt chính trị từ lâu; sau là 
để đàn áp nhiều chiến sĩ cộng sản chân chính, những cán bộ 
đảng từng mang trên vai gánh nặng của cuộc nội chiến, của 
những năm đầu khó khăn nhất trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, công hữu hóa. Đây là những người đã tranh đấu tích 
cực chống bọn Trốtsky và bọn hữu khuynh để bảo vệ đường 
lối lê-nin-nít của đảng. 

chú thích: 

1- Sau khi đọc cho thư ký viết bức thư này, Lênin cho hủy 
bản chính và trao hai bản sao đã niêm phong (với dấu "Tối 
mật”) cho Krúpskaia và Ban Bí thư, ông dặn chỉ được mở và 


đọc trong Đại hội đảng sau khi ông qua đời. Vì thế, bức thư 
trên còn mang tên Thư gửi Đại hội. 

2- Thư gửi Đại hội được đọc trong hội nghị ngày 22-5-1924 
của Ban chấp hành Trung ương. Một quyết định được thông 
qua: không thảo luận bản Di chúc chính trị của Lênin trong 
Đại hội lần thứ XIII và không công bố trước dân chúng. Bản 
Di chúc này được Mắc Istman (Max Eastman) - một đảng 
viên cộng sản Mỹ - đăng tải công khai lần đầu tiên trên tờ 
New York Times ngày 18-10-1926. 

3- Lép B. Kamênép (1883-1936): đảng viên từ năm 1901, 
chủ tịch xô-viết Moskva, phó chủ tịch Hội đồng Dân ủy và ủy 
viên Bộ Chính trị thời kỳ 1919-1926. Bị bắt sau vụ ám sát 
Kirốp, bị tù đày và tử hình với lời buộc tội "hoạt động khủng 
bố". 

4- Lá thư Lênin gửi Trốtsky ngày 21-12-1922, chúc mừng 
Trốtsky đã đấu tranh thắng lợi khiến Ban chấp hành Trung 
ương thông qua quyết định nhà nước phải nắm trong tay 
độc quyền ngoại thương: 

Dường như đồng chí chiếm được các cứ điểm mà không tốn 
một phát súng nào. Đề nghị đồng chí đừng dừng lại, chúng 
ta hãy tiếp tục tấn công. 

5- Grêgôri I. Dinôviép (1883-1936): vào đảng năm 1901, 
đảng viên bônsêvích năm 1903, là học trò và cộng sự gần 
gũi nhất của Lênin. Chủ tịch xô-viết Pêtrôgrát sau cách 
mạng tháng Mười, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ban Chấp 
hành Trung ương Quốc tế cộng sản (Đệ tam). Bị bắt và tử 
hình cùng Kamênép trong "vụ án Moskva" năm 1936. 

6- Bức thư này đã được Lép Trốtsky đăng trong cuốn hồi ký 


Đời tôi. Đảng cộng sản Liên Xô và tất cả các đảng cộng sản 
trên thế giới vẫn giấu giếm trước dư luận. Đây là lần đầu 
tiên đảng cộng sản Liên Xô công bố trước Đại hội đảng. 
Ngày 7-3-1923, Stalin trả lời Lênin với giọng điệu khá ngang 
bướng; lá thư này mới được công bố cách đây ít lâu. Cũng 
trong ngày hôm đó, Lênin bị chảy máu não lần thứ hai, ông 
bị cấm khẩu và liệt toàn thân. 

7- Lép D. (Brônstên) Trốtsky (1879-1940): vào đảng Xã hội 
Dân chủ Nga năm 1897, bị tù và đày ải nhiều lần dưới thời 
Nga hoàng, chủ tịch xô-viết Pêtrôgrát trong cách mạng 1905 
và cách mạng tháng Mười 1917, đóng vai trò quyết định 
trong việc tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Mười. 
Sau năm 1917, giữa các trọng trách Dân ủy Ngoại vụ, Dân 
ủy Quốc phòng và Hải quân, chủ tịch Hội đồng Quân sự 
Cách mạng, ủy viên Bộ Chính trị; sáng lập và lãnh đạo Hồng 
quân trong cuộc nội chiến. Sau khi Lênin mất, Trốtsky là 
người đứng đầu các nhóm đối lập ở Liên Xô, bị Stalin khai 
trừ khỏi đảng năm 1926, đày đi Anma-Ata năm 1928 và trục 
xuất khỏi Liên Xô năm 1929. Trốtsky thành lập Đệ tứ Quốc 
tế vào nửa cuối thập niên 30, bị Stalin phái người tới tận 
Mêhicô để ám sát ông vào năm 1940. 

8- Nikôlai I. Bukharin (1888-1938): ủy viên thành ủy Mạc Tư 
Khoa từ năm 1908, thành viên Ban chấp hành Trung ương từ 
hè năm 1917, ủy viên Bộ Chính trị đến năm 1929, chủ tịch 
Quốc tế cộng sản (Đệ tam) thời kỳ 1926-1929. Bị bắt năm 
1937 và tử hình vì tội "gián điệp" trong vụ án Bukharin năm 
1938. 

9- Đây là một sự vu khống theo kiểu xta-lin-nít. Các sử gia 


đứng đắn, tôn trọng sự thật đều biết sau khi cách mạng 
tháng Mười thành công, Lép Trốtsky là người đầu tiên trong 
đảng đề ra khẩu hiệu Công nghiệp hóa và Công hữu hóa. 
Thoạt đầu, Stalin và Bukharin chống lại chủ trương ấy. Sau 
này, khi đã loại bỏ Bukharin, Stalin đem những khẩu hiệu 
của Trốtsky ra áp dụng, nhưng vẫn tiếp tục vu khống Trốtsky. 
10- Tầng lớp phú nông có ruộng đất ở Nga. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
sùng bái cá nhân 
và các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác. 


Thưa các đồng chí, 

Trong bản báo cáo của Ban chấp hành trung ương đảng(1) 
đọc trước Đại hội thứ XX, trong lời phát biểu của nhiều đại 
biểu Đại hội và trong các khóa họp trước kia của Ban chấp 
hành trung ương, chúng ta đã đề cập nhiều đến tệ sùng bái 
cá nhân và những hậu quả tai hại của nó. 

Sau khi Stalin mất, Ban chấp hành trung ương đảng ta đã cố 
gắng giải thích từng bước, nhưng kiên trì, rằng việc đề cao 
vai trò một cá nhân, biến cá nhân đó thành kẻ siêu phàm 
với những đức tính như thần linh là điều xa lạ và không thể 
chấp nhận được đối với tỉnh thần học thuyết Mác-Lênin. 
Người ta giả thiết một người như thế thông hiểu mọi sự, suy 
nghĩ thay cho mọi người, có thể làm bất cứ việc gì và không 
hề sai lầm trong hành động. 

Trong nhiều năm dài, sự xác tín rằng có thể tồn tại một cá 
nhân như thế - và cá nhân ấy chính là Stalin - đã được bồi 
dưỡng trong chúng ta. 

Bản báo cáo này không có mục đích đánh giá kỹ lưỡng thân 
thế và sự nghiệp của Stalin. Công lao của Stalin đã được 
trình bày trong nhiều sách vở, báo chí và các công trình 
khác, ngay từ khi Stalin còn sống. Vai trò của Stalin trong 
việc chuẩn bị và hoàn thành cuộc Đại cách mạng xã hội chủ 


nghĩa tháng Mười, trong nội chiến cũng như trong giai đoạn 
đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã được cả 
thế giới biết đến. Đây là điều mọi người đều biết. 

Hôm nay, chúng ta cần đề cập đến một vấn đề có tâm quan 
trọng hết sức lớn lao đối với đảng, chẳng những trong hiện 
tại mà cả trong tương lai. Â y là việc tại sao tệ sùng bái cá 
nhân Stalin đã bành trướng ngày càng mạnh, và trong một 
giai đoạn phát triển nhất định, đã dẫn đến một loạt những vi 
phạm trầm trọng các nguyên tắc, pháp luật và nền dân chủ 
của đảng. 

Vì đến nay, không phải ai cũng thấy rõ những hậu quả tiêu 
cực trong thực tiễn của tệ sùng bái cá nhân, những tai hại 
trầm trọng do việc vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể của 
đảng và sự tập trung quyền hành lớn lao, vô giới hạn trong 
tay một người độc nhất, nên Ban chấp hành trung ương 
đảng nhận thấy nhất thiết phải trình bày trước Đại hội 
những tư liệu đã có trong tay về vấn đề này. 

Trước hết, xin phép nhắc các đồng chí là các nhà kinh điển 
của học thuyết Mác-Lênin đã từng nghiêm khắc tố cáo mọi 
biểu hiện của tệ sùng bái cá nhân. Trong bức thư gửi chính 
trị gia người Đức Vinhem Blốtxơ (Wilhem Bloss), Mác viết: 
Trong thời kỳ hoạt động của Quốc tế, ác cảm với mọi thứ 
sùng bái cá nhân đã khiến tôi không bao giờ cho đăng tải vô 
số thư từ nhiều nước gửi đến ca tụng tôi, chúng chỉ khiến tôi 
bực mình. Tôi không bao giờ trả lời, trừ những quở trách đây, 
đó. Khi lần đầu tiên Ăngghen và tôi gia nhập "Hội những 
người cộng sản bí mật", chúng tôi đặt điều kiện phải xóa bỏ 
hết thảy trong Điều lệ những gì có thể thúc đẩy lòng tin mê 


muội vào uy quyền. (Sau này, Látsan đã hành động hoàn 
toàn ngược lại). 

I3t lâu sau, Ăngghen viết: 

Cả Mác, cả tôi đều luôn luôn chống lại mọi sự biểu dương 
công khai liên quan đến một số cá nhân, trừ trường hợp có 
mục đích cao hơn; và nhất là chúng tôi chống lại những lời 
biểu dương đối với cá nhân chúng tôi, ngay khi chúng tôi 
còn sống. 

Ai nấy đều biết đến tính khiêm tốn vô bờ bến, vốn là nét đặc 
trưng của Lênin, thiên tài cách mạng của chúng ta. Lênin 
bao giờ cũng nhấn mạnh vai trò của quần chúng với tư cách 
người làm ra lịch sử, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và tổ chức 
của đảng như một cơ cấu sống động và mang tính xây dựng, 
cũng như nhấn mạnh vai trò của Ban chấp hành trung ương 
đảng. 

Chủ nghĩa Mác không phủ nhận vai trò của những lãnh tụ 
giai cấp công nhân trong việc lãnh đạo phong trào cách 
mạng. 

Mặc dầu đánh giá cao vai trò những người lãnh đạo và tổ 
chức quần chúng, Lênin phê phán không khoan nhượng mọi 
biểu hiện sùng bái cá nhân, đồng chí đã đấu tranh kịch liệt 
chống mọi học thuyết phi mác-xít về vai trò "người anh 
hùng" và "quần chúng", bác bỏ mọi ý đồ đưa "người anh 
hùng" đối lập với quần chúng, với nhân dân. 

Lênin dạy rằng sức mạnh của đảng tiềm ẩn trong mối quan 
hệ không gì lay chuyển nổi với quần chúng, rằng đằng sau 
đảng là nhân dân: công nhân, nông dân và trí thức. 

Lênin nói: 


Chỉ có kẻ nào tin tưởng ở nhân dân, chỉ có kẻ nào đắm mình 
trong nguồn sáng tạo sinh động vĩnh cửu của nhân dân, kẻ 
ấy mới có thể chiến thắng và duy trì được chính quyền. 
Lênin tự hào nói về đảng cộng sản của những người 
bônsêvích, coi đảng là người lãnh đạo và dạy dỗ quần 
chúng; lúc nào đồng chí cũng yêu cầu mọi vấn đề quan 
trọng phải được mang ra bàn luận trước những công nhân 
giác ngộ và đảng của họ. Lênin nói: 

Chúng ta tin tưởng vào đảng, coi nó là bộ óc, là danh dự và 
lương tâm của thời đại chúng ta. 

Lênin cương quyết chống lại mọi mưu mô coi thường hoặc 
làm giảm vai trò lãnh đạo của đảng trong cấu trúc nhà nước 
xô-viết. Thiết lập những nguyên tắc bônsêvích cho sự lãnh 
đạo của đảng và những chuẩn mực của sinh hoạt đảng, 
đồng chí nhấn mạnh: lãnh đạo tập thể là nguyên tắc căn 
bản của sự lãnh đạo của đảng. Ngay trong những năm trước 
cách mạng, Lênin vẫn gọi Ban chấp hành trung ương đảng 
là một tập thể lãnh đạo, là người bảo vệ và diễn giải những 
nguyên tắc của đảng. Lênin nói: 

Trong khoảng thời giai giữa hai kỳ Đại hội, Ban chấp hành 
trung ương bảo vệ và diễn giải những nguyên tắc của đảng. 
Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Ban chấp hành 
trung ương, VIađimia llích nhận định: 

Ban chấp hành trung ương của chúng ta đã trở thành một 
nhóm tập trung nghiêm ngặt và có uy tín lớn. 

Hồi sinh thời Lênin, Ban chấp hành trung ương đảng quả 
thực là hiện thân cho nguyên tắc lãnh đạo tập thể của đảng 
và đất nước. Là một chiến sĩ cách mạng mác-xít, dù luôn 


luôn cứng rắn trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, 
song Lênin không bao giờ ép buộc các đồng sự phục tùng 
quan niệm của mình. Lênin luôn tìm cách thuyết phục các 
đồng chí của mình, kiên nhẫn giảng giải cho họ biết tại sao 
đồng chí lại có ý kiến này hay ý kiến khác. 

Lênin luôn chú trọng đến việc duy trì những quy tắc sinh 
hoạt đảng, áp dụng điều lệ tổ chức đảng trong thực tiễn, 
đồng chí chú ý triệu tập Đại hội đảng và các hội nghị Ban 
chấp hành trung ương vào những thời điểm cần thiết. 

(1)- Tức đảng cộng sản (bônsêvích) Liên Xô. Theo thông lệ 
của các văn kiện cộng sản, từ "đảng" (chỉ đảng cộng sản) 
thường được viết hoa. Chúng tôi chủ trương viết thường. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
kẻ thù của nhân dân 


Stalin là người đề xướng quan niệm "kẻ thù của nhân dân". 
Thuật ngữ này tự nó loại trừ sự cần thiết phải chứng tỏ 
những sai lầm về tư tưởng của từng cá nhân hay đoàn thể. 
Nó tạo điều kiện cho việc vi phạm mọi chuẩn mực của pháp 
luật cách mạng, áp dụng những biện pháp khủng bố tàn bạo 
nhất với bất kỳ ai không đồng tình với Stalin trong bất kỳ 
một vấn đề nào, đối với những người mới chỉ bị nghi vấn là 
đang chuẩn bị hoạt động chống phá cũng như với những kẻ 
vô tăm tiếng. 

Tự bản thân, quan niệm "kẻ thù của nhân dân", trong thực 
tế, đã loại bỏ khả năng mở ra bất kỳ một cuộc đấu tranh tư 
tưởng nào, hoặc ngăn cản người khác không được phát biểu 
ý kiến về một vấn đề nhất định, ngay cả khi vấn đề ấy là 
thực tiễn, chứ không mang tính lý luận. Trái hẳn với mọi 
nguyên tắc pháp lý, người ta chỉ dựa vào lời "thú tội" của bị 
cáo để buộc tội, coi đó là bằng chứng chính yếu và duy nhất 
trong thực tế. Các cuộc thẩm tra sau này đã chứng tỏ: bằng 
nhục hình, người ta đã cưỡng bức các bị cáo phải tuôn ra 
những lời "thú tội". 

Điều này dẫn đến chỗ pháp lý cách mạng bị vi phạm trầm 
trọng, và nhiều người hoàn toàn vô tội - trong quá khứ từng 
bảo vệ đường lối của đảng - đã trở thành nạn nhân. 

Phải nhớ rằng ngay cả đối với những người trước kia đã 


chống lại đường lối của đảng, lắm lúc, dù chẳng có lý do gì 
chính đáng, họ cũng bị giết hại. Quan niệm "kẻ thù của 
nhân dân" được áp dụng nhiều nhất chính là để sát hại thể 
xác những người như thế. 

Một thực tế nữa là trong số những người bị thanh trừng như 
"kẻ thù của đảng và nhân dân", có nhiều người trước đây 
từng cộng tác với Lênin. Trong số đó, hồi sinh thời Lênin có 
vài người đã từng phạm những sai lầm, nhưng Lênin - 
thường thường hài lòng với công việc của họ - đã cố gắng 
giúp họ sửa chữa những sai lầm ấy và tìm mọi cách giữ họ 
lại trong hàng ngũ đảng; đồng chí bao giờ cũng cố gắng 
thuyết phục họ theo lẽ phải của đồng chí. 

Về điểm này, các đại biểu Đại hội đảng cần được biết nội 
dung một bức thư - chưa bao giờ được công bố - mà đồng 
chí V.I. Lênin gửi đến Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương 
tháng 10-1920. Nhấn mạnh về nhiệm vụ của U y ban Kiểm 
tra, Lênin nói rằng ủy ban này phải trở nên một "cơ quan 
thực thụ của lương tri đảng và lương tri vô sản": 

Nhân danh nhiệm vụ đặc biệt của mình, U y ban Kiểm tra 
cần quan tâm chu đáo đến từng cá nhân, thậm chí phải coi 
mình như một liều thuốc chữa bệnh đối với các đại diện phe 
đối lập, những người bị khủng hoảng tinh thần sau những 
thất bại của họ trong chính quyền xô-viết hay trong đảng. 
Cần phải cố gắng an ủi họ, giải thích cho họ hiểu vấn đề 
trên tình đồng chí, tìm cho họ (nên tránh lối ra lệnh) một 
công tác phù hợp với đặc tính tâm lý của họ, phải đưa những 
hướng dẫn và chỉ thị về vấn đề này cho Ban Tổ chức trung 
ương, v.V... 


Mỗi người chúng ta đều biết Lênin rất nghiêm khắc đối với 
những kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Mác, với những ai đi 
sai đường lối đúng dắn của đảng. Nhưng đồng thời, cũng 
như tài liệu được trích dẫn nói trên chứng tỏ, trong quá trình 
lãnh đạo đảng, Lênin đòi hỏi đảng phải cư xử thật sâu sắc 
với những ai tỏ ra do dự hoặc chưa đồng tình với đường lối 
của đảng trong một giai đoạn tạm thời, nhưng sau này có 
thể trở về với đảng. Lênin khuyên nhủ chúng ta phải kiên 
nhẫn cải tạo những người này và đừng áp dụng những biện 
pháp cực đoan đối với họ. 

Sự sáng suốt của Lênin trong quan hệ với con người đã bộc 
lộ rất rõ trong hành động đối với các cán bộ đảng. 

Nhưng trong mối quan hệ với mọi người, Stalin lại cư xử 
hoàn toàn trái ngược. Những phương pháp của Lênin hoàn 
toàn xa lạ đối với Stalin. Kiên nhẫn đối với con người, chú 
trọng việc thường xuyên cải tạo họ, tìm cách thuyết phục họ 
về với mình, không cưỡng chế mà chỉ dùng tác động tư 
tưởng thông qua tập thể đảng - đây là những điều Stalin 
không hề biết đến. 

Stalin đã bác bỏ phương pháp thuyết phục và giáo dục lê- 
nin-nít, vứt bỏ phương pháp đấu tranh tư tưởng và chỉ sử 
dụng phương pháp bạo lực hành chính, đàn áp và khủng bố 
hàng loạt. Dựa vào các cơ quan hình sự, Stalin đã áp dụng 
những phương pháp ấy, ngày càng trên diện rộng và ngày 
càng dai dẳng, giữa chừng, đồng chí ấy thường xuyên chà 
đạp lên mọi chuẩn mực đạo lý và pháp lý xô-viết. 

Sự độc đoán của một cá nhân đã thúc đẩy và động viên 
hành vi độc đoán cho những kẻ khác. Những vụ bắt bớ đồng 


loạt hàng ngàn người, những vụ hành quyết không đem ra 
xét xử tại tòa án và không qua thẩm xét thông thường đã 
tạo nên trạng thái "bất an", tràn đầy nỗi lo âu, thậm chí 
khiếp đảm. 

Tất nhiên, điều này không củng cố sự đoàn kết giữa các cán 
bộ đảng và mọi tầng lớp quần chúng lao động. Trái lại, nó 
dẫn đến việc khai trừ khỏi đảng và thủ tiêu nhiều chiến sĩ 
trung thành với đảng, chỉ vì họ không làm vừa ý Stalin. 

Đảng ta đã đấu tranh nhằm thực hiện những kế hoạch xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của Lênin. Đây là cuộc đấu tranh về ý 
thức hệ. Nếu trong cuộc đấu tranh này, những nguyên tắc 
lê-nin-nít được thực hiện và nếu sự tôn trọng nguyên tắc 
được hòa hợp đúng đắn với sự quan tâm, chăm sóc con 
người, nếu con người không bị gạt bỏ mà được đối xử phải 
lẽ, hiển nhiên là chúng ta đã không gặp phải sự vi phạm luật 
pháp cách mạng một cách thô bạo như thế, và hàng vạn 
người đã không trở thành nạn nhân của những phương pháp 
khủng bố. Lễ ra, chỉ được dùng các biện pháp bất thường 
chống lại những kẻ quả thực có hành động phá hoại hệ 
thống xô-viết. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
Lênin và tổ chức đảng 


Chúng ta hãy nhớ lại vài sự kiện lịch sử. 

Trong những ngày trước cách mạng tháng Mười, hai ủy viên 
Ban chấp hành trung ương đảng bônsêvích, Kamênép và 
Dinôviép đã chống lại kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của 
Lênin(1). Hơn thế nữa, ngày 18-10, họ lại đăng trên tờ 
Nôvaia Giưdin(2) của phái mensêvích một lời tuyên bố, 
trong đó họ đề cập đến việc đảng bônsêvích đang chuẩn bị 
cuộc khởi nghĩa vũ trang mà họ (Kamênép và Dinôviép) coi 
là một hành động phiêu lưu mạo hiểm. Như thế, Kamênép 
và Dinôviép đã tiết lộ cho kẻ thù biết nghị quyết của Ban 
chấp hành trung ương về cuộc khởi nghĩa, nhất là họ công 
bố cuộc khởi nghĩa sẽ xảy ra trong vòng vài ngày. 

Đó là một hành động phản bội đối với đảng và đối với sự 
nghiệp cách mạng. Về vấn đề này, Lênin đã viết: 

Kamênép và Dinôviép đã tiết lộ nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương đảng về cuộc khởi nghĩa vũ trang cho 
Rốtdiankô và Kêrensky(3)... 

Và Lênin đã đề nghị Ban chấp hành trung ương khai trừ 
Kamênép và Dinôviép khỏi đảng(4). 

Nhưng sau khi cuộc đại cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười thành công, ai cũng biết Dinôviép và Kamênép đã giữ 
các chức vụ lãnh đạo. Lênin đã đưa họ vào những cương vị 
mà tại đó, họ đã chỉ đạo việc thực hiện những nghị quyết rất 


quan trọng của đảng. Họ cũng tham gia tích cực vào công 
tác lãnh đạo các tổ chức đảng và xô-viết. 

Chúng ta cũng biết Dinôviép và Kamênép còn phạm hàng 
loạt sai lầm khác - không kém phần nghiêm trọng - trong lúc 
sinh thời Lênin. Trong Di chúc chính trị của mình, Lênin đã 
nhắc nhở: "Biến cố tháng Mười của Dinôviép và Kamênép tất 
nhiên không tình cờ." 

Dù vậy, Lênin không đặt vấn đề bắt bớ họ và dĩ nhiên, càng 
không có chuyện xử tử họ. 

Hoặc, hãy xem thí dụ của phái trốt-kít. Ngày nay, sau một 
giai đoạn lịch sử tương đối dài, chúng ta có thể hoàn toàn 
bình tĩnh nói về cuộc đấu tranh chống phái trốt-kít và có thể 
phân tích vấn đề này với độ khách quan cần thiết. 

Trước tiên, những người đứng xung quanh Trốtsky, xét về 
thành phần xã hội, không thể liệt vào thành phần tư sản. 
Trong số họ, một số là trí thức và một số khác là những đảng 
viên có gốc rễ lao động. Chúng ta có thể nhắc đến tên nhiều 
người, thời xưa từng ủng hộ Trốtsky. Nhưng những người ấy - 
trước cách mạng và trong cuộc cách mạng tháng Mười - đã 
tham gia tích cực vào phong trào công nhân, sau đó, họ đã 
đấu tranh củng cố thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại 
đó(5). 

Nhiều người trong số họ đã đoạn tuyệt phái trốt-kít và quay 
về lập trường lê-nin-nít. Thử hỏi có cần thiết phải tàn sát họ 
hay không? Chúng ta tin chắc nếu Lênin còn sống, không 
bao giờ những biện pháp cực đoan lại được mang ra áp dụng 
đối với họ. 

Đây chỉ là một vài sự kiện lịch sử. Nhưng phải chăng có thể 


nói Lênin đã không dùng những biện pháp nghiêm khắc đối 
với kẻ thù của cách mạng, khi quả thực điều đó là cần thiết? 
Không, chúng ta không thể nói như thế. Vlađimia llích không 
chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào đối với những kẻ thù 
của cách mạng và của giai cấp công nhân, và khi cần thiết, 
đồng chí không ngần ngại sử dụng những phương pháp 
cương quyết nhất. Chúng ta hãy nhớ lại Lênin đã chiến đấu 
như thế nào để chống lại các tổ chức của bọn xã hội cách 
mạng(6) khi lũ này nổi dậy chống chính quyền xô-viết, 
chống lại phong trào phản cách mạng năm 1918 của bọn 
phú nông (cu-lắc) v.v... Trong những trường hợp đó, Lênin 
không ngần ngại dùng những phương pháp cứng rắn nhất. 
Nhưng Lênin chỉ dùng các biện pháp này để chống lại kẻ thù 
giai cấp thực thụ. Đồng chí không áp dụng nó với những cán 
bộ chỉ mắc sai lầm, có thể sửa chữa được bằng giáo dục tư 
tưởng, thậm chí sau đó còn có thể đặt họ và các cương vị 
lãnh đạo. 

Lênin chỉ sử dụng những biện pháp nghiêm khắc trong 
trường hợp cần thiết thực sự: khi giai cấp bóc lột còn tổn tại 
và chống đối cách mạng quyết liệt, khi cuộc đấu tranh cho 
sự sống còn được biểu lộ dưới những hình thức gay go nhất, 
kể cả hình thức nội chiến. 

Ngược lại, Stalin đã áp dụng những biện pháp đặc biệt và 
khủng bố hàng loạt khi cuộc cách mạng đã toàn thắng, khi 
nhà nước xô-viết đã được củng cố, khi giai cấp bóc lột đã 
hoàn toàn bị dẹp tan, khi nền móng vững chãi của những 
quan hệ xã hội chủ nghĩa đã cắm rễ ở khắp các ngành của 
nền kinh tế quốc gia, khi đảng đã vững mạnh về phương 


diện chính trị và ngày càng được củng cố về mặt nhân sự 
cũng như về ý thức hệ. 

Hoàn toàn rõ ràng, trong nhiều trường hợp, Stalin đã bộc lộ 
rõ rệt cách cư xử không thể dung thứ, bản tính lỗ mãng và 
lạm dụng chức quyền. Đáng lẽ phải chứng tỏ đường lối 
chính trị đúng đắn, đáng lẽ phải động viên quần chúng, 
đằng này Stalin lại chọn con đường đàn áp và thủ tiêu thể 
xác, không chỉ với kẻ thù thực sự mà còn đối với những 
người không mảy may chống lại đảng hay chính phủ Liên 
Xô. Không thể coi đó là hành động sáng suốt, đây chỉ là biểu 
hiện của bản tính thô lỗ mà trước đây Lênin đã tiên đoán và 
đã lo ngại. 

Sau này, nhất là sau khi bè lũ Bêrya bị vạch mặt, Ban chấp 
hành trung ương đã nghiên cứu nhiều vụ việc mà bọn này 
đã ngụy tạo ra. Kết quả cho thấy một bức tranh kinh hoàng 
của toàn bộ thể chế độc đoán, có liên quan mật thiết đến 
thái độ sai trái của Stalin. 

Thực tế đã chứng tỏ, Stalin - trong khi sử dụng quyền hành 
vô giới hạn của mình - đã nhân danh Ban chấp hành trung 
ương mà không hỏi ý kiến các ủy viên Trung ương, thậm chí, 
đồng chí ấy cũng không xin ý kiến các ủy viên Bộ Chính trị. 
Nhiều khi, Stalin chẳng hề báo cáo cho các ủy viên Trung 
ương biết những quyết định cá nhân trong các vấn đề hệ 
trọng của đảng và của chính phủ. 

Nghiên cứu vấn đề sùng bái cá nhân, trước hết chúng ta cần 
chỉ ra: thứ sùng bái cá nhân này đã gây những tai hại đến 
mức nào cho đảng chúng ta. 

Lênin luôn luôn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của 


đảng trong việc lãnh đạo chính phủ xã hội chủ nghĩa của 
công nhân và nông dân; đồng chí coi đó là điều kiện hàng 
đầu cho sự thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Nhấn mạnh trọng trách của đảng 
bônsêvích - trên vai trò một chính đảng lãnh đạo nhà nước 
xô-viết -, đồng thời Lênin đòi hỏi chúng ta phải nghiêm chỉnh 
tôn trọng những chuẩn mực trong sinh hoạt đảng, đòi hỏi 
chúng ta thực hiện nguyên tắc tập thể trong việc lãnh đạo 
đảng và nhà nước. 

Chú thích: 


1- Trong hội nghị lịch sử quyết định khởi nghĩa của Ban chấp 
hành Trung ương bồônsêvích (ngày 10-10-1917), Dinôviép và 
Kamênép đã bỏ phiếu chống lại cuộc khởi nghĩa tháng Mười. 
2- Tờ báo của Mắcxim Gorky. 

3- Mikhain Rốtdiankô: chủ tịch Viện Đuma trong cách mạng 
tháng Hai. Alếchsanđrơ Kêrensky (1881-1970): lãnh tụ đảng 
Lao động (gần khuynh hướng với đảng Xã hội Cách mạng), 
nghị sĩ Viện Đuma, bộ trưởng Tư pháp và Quốc phòng, chủ 
tịch Chính phủ Lâm thời tháng 7 đến tháng 10-1917. Bị lật 
đổ và chạy trốn trong cách mạng tháng Mười. 

4- Cuối cùng, hai người này chỉ bị khai trừ khỏi Ban chấp 
hành Trung ưỏng. 

5- Trái với Stalin và những sự vu khống của các đảng cộng 
sản trên thế giới, Khrushốp công nhận Trốtsky và những 
người trốt-kít "không thể liệt vào thành phần tư sản". Nói 
cách khác, trốt-kít là những người trong giai cấp công nhân. 
Nhưng cũng như Stalin, Khrushốp không công nhận việc 


Trốtsky có quyền có khuynh hướng chính trị khác với ban 
lãnh đạo đảng. Những tấn thảm kịch - trong đó hàng triệu 
đảng viên cộng sản Liên Xô bị sát hại - là do quan niệm 
ngăn cấm sự tự do dân chủ vô sản. Đó là quan niệm "độc 
đảng" và "đảng một khối" thịnh hành ở Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa cũ thời xưa. 

6- Đảng Xã hội Cách mạng thành lập năm 1901 từ những 
nhóm dân túy, gồm tiểu tư sản, nông dân, giáo học, bác sĩ 
V.V..., có nhiều ảnh hưởng trong nông dân. Không công nhận 
cách mạng tháng Mười, các thành viên đảng này đã tổ chức 
những cuộc đề kháng quân sự và khủng bố vũ trang, nhất là 
trong thời kỳ nội chiến 1918-1920. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
lãnh đạo tập thể 


Sự lãnh đạo tập thể tất yếu xuất phát từ bản chất của đảng 
ta, xây dựng trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Lênin viết: 
Điều này có nghĩa tất cả mọi vấn đề của đảng - trực tiếp 
hoặc thông qua những người đại diện - phải do mọi đảng 
viên thực hiện, không trừ một ai, trên cơ sở bình đẳng về 
các quyền lợi; lại nữa, tất cả những nhân viên hành chính, 
tất cả các cơ quan lãnh đạo, tất cả những cơ sở đảng đều 
được bầu cử, họ có trách nhiệm phúc trình những sinh hoạt 
của họ và có thể bị bãi bỏ bất kể lúc nào. 

Chúng ta biết rõ bản thân Lênin luôn nêu tấm gương tôn 
trọng triệt để những nguyên tắc nói trên. Lênin không tự 
mình quyết định trong bất kỳ một vấn đề quan trọng nào, 
đồng chí luôn hỏi ý kiến đa số các ủy viên Ban chấp hành 
trung ương hay Bộ Chính trị và nhận được sự chấp thuận 
của họ. 

Trong thời kỳ khó khăn nhất của đảng và của đất nước ta, 
Lênin không bao giờ quên triệu tập đều đặn những cuộc hội 
nghị, hội đàm của đảng và những hội nghị toàn thể của Ban 
chấp hành trung ương, nơi những vấn đề hệ trọng được đem 
ra thảo luận và những nghị quyết của toàn bộ Ban chấp 
hành trung ương được thông qua. 

Chẳng hạn, chúng ta hãy nhớ lại năm 1918, khi đất nước ta 
bị hiểm họa tư bản nước ngoài can thiệp. Trong tình hình ấy, 


Đại hội lần thứ VII được triệu tập để thảo luận một vấn đề 
sống còn, không thể trì hoãn: vấn đề hòa bình. Năm 1919, 
khi nội chiến đang ở độ ác liệt, Đại hội lần thứ VIII thông qua 
cương lĩnh mới của đảng, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề 
quan trọng như mối quan hệ giữa đảng và quần chúng nông 
dân, tổ chức Hồng quân, sự lãnh đạo của đảng trong các xô- 
viết, việc cải tổ thành phần xã hội của đảng v.v... 

Năm 1920, đảng họp Đại hội lần thứ IX để thiết lập nền tảng 
vai trò lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực phát triển kinh tế. 
Năm 1921, Đại hội lần thứ X đã đưa ra quyết định về chính 
sách Tân kinh tế (N.E.P.)(1) và thông qua quyết nghị có tầm 
quan trọng lịch sử mang tựa đề Về sự thống nhất của đảng 
do Lênin khởi thảo. 

Hồi sinh thời Lênin, các đại hội của đảng đã được triệu tập 
thường xuyên, mỗi lần lại đưa ra một thay đổi cấp tiến trong 
quá trình phát triển của đảng và đất nước. Lênin nhận thấy 
sự cần thiết tuyệt đối của việc đảng phải thảo luận tỉ mỉ về 
tất cả mọi vấn để quan trọng dính líu đến đường lối đối nội 
và chính sách ngoại giao cùng những vấn đề liên quan đến 
cơ cấu của đảng và chính phủ. 

Một điều rất đặc trưng là trong những bài nói chuyện, những 
thư từ và chỉ dẫn cuối cùng, Lênin hướng về đại hội đảng 
như cơ quan tối cao của đảng. Trong thời gian giữa hai đại 
hội, Ban chấp hành trung ương là cơ quan lãnh đạo có uy tín 
nhất, theo sát những nguyên tắc và thực hiện đường lối 
chính trị của đảng. 

Đảng đã hoạt động như thế trong thời kỳ Lênin còn sống. 
Nhưng phải chăng sau khi Lênin mất, những nguyên tắc 


thiêng liêng của đảng vẫn được duy trì? 

Trong những năm đầu sau khi Lênin mất, các cuộc đại hội và 
các khóa họp Ban chấp hành trung ương còn được triệu tập 
tương đối đều đặn, nhưng sau này, khi Stalin bắt đầu và 
ngày càng lạm dụng quyền hành, những nguyên tắc đó bị vi 
phạm trắng trợn. 

Điều này đặc biệt rõ rệt trong 15 năm cuối đời của Stalin. Có 
thể coi là một sự bình thường được không khi giữa Đại hội 
XVIII và XIX là 13 năm, trong 13 năm ấy đảng và dân tộc ta 
đã trải qua biết bao biến cố quan trọng? Những sự kiện đó 
đòi hỏi đảng phải thông qua những quyết định về phòng thủ 
trong chiến tranh vệ quốc và xây dựng đất nước sau khi hòa 
bình lập lại. 

Vậy mà, ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc rồi, cũng phải 
chờ đến hơn bảy năm nữa mới có một đại hội đảng được 
triệu tập. 

Hầu như không có những khóa họp Ban chấp hành trung 
ương. Chỉ cần nhắc lại: trong những năm của cuộc chiến 
tranh vệ quốc, Ban chấp hành trung ương không họp một 
lần nào. 

Đúng hơn, vào tháng 10-1941, người ta định triệu tập một 
hội nghị Ban chấp hành trung ương. Các ủy viên của Ban đã 
về Moskva từ mọi miền của đất nước. Trong hai ngày, họ chờ 
đợi hội nghị khai mạc, nhưng vô ích. Stalin không muốn gặp 
và cũng không muốn trao đổi ý kiến với họ. Thực tế này 
chứng tỏ trong những tháng đầu của chiến tranh, Stalin đã 
có tâm trạng nao núng. Nó cũng chứng tỏ Stalin coi thường 
và khinh miệt các thành viên Ban chấp hành trung ương đến 


mức nào. 

Trong thực tiễn, Stalin không đếm xỉa đến quy luật sinh hoạt 
của đảng và chà đạp những nguyên tắc lê-nin-nít trong sự 
lãnh đạo tập thể của đảng. 

Thái độ bất thường của Stalin đối với đảng và Ban chấp 
hành trung ương đã biểu lộ hoàn toàn rõ rệt sau Đại hội lần 
thứ XVII của đảng vào năm 1934. 


1- Chính sách do Lênin đề xướng cho phép kinh tế cá thể và 
đầu tư nước ngoài được hoạt động, xóa bỏ hệ thống phiếu 
và chế độ cưỡng bức giao nộp sản phẩm, nhờ đó mà nền 
kinh tế Liên Xô được chấn hưng. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
những vụ việc ngụy tạo 


Thu thập được nhiều số liệu chứng tỏ sự độc đoán trắng trợn 
đối với các cán bộ đảng, Ban chấp hành trung ương đã lập 
ra một ủy ban - hoạt động dưới sự kiểm soát của Đoàn Chủ 
tịch Ban chấp hành trung ương đảng - nhằm nghiên cứu 
những nguyên nhân đã gây nên các vụ đàn áp hàng loạt đối 
với đa số thành viên chính thức và dự khuyết của Ban chấp 
hành trung ương do Đại hội nghị lần thứ XVII bầu ra. 

U y ban này, trong quá trình tìm hiểu một số lớn tài liệu lưu 
trữ của Bộ Dân ủy Nội vụ (N.K.V.D.) (1) và các tư liệu khác, 
đã đi đến nhận định sau: trong nhiều trường hợp, các vụ án 
ngụy tạo được bày đặt để đàn áp các đảng viên cộng sản, 
những lời buộc tội giả trá được đặt ra, luật pháp xã hội chủ 
nghĩa bị xâm phạm trắng trợn, dẫn đến việc nhiều người vô 
tội bị sát hại. Rõ ràng là nhiều chiến sĩ của đảng, của xô- 
viết, của các ngành kinh tế - bị lên án là "kẻ thù" trong 
những năm 1937- 38(2) - thực ra họ chưa bao giờ là kẻ thù, 
là gián điệp, là kẻ phá hoại v.v... mà luôn luôn là những 
người cộng sản chân chính. Nhưng họ đã bị vu khống và 
thường thường, vì không chịu nổi những đòn tra tấn dã man, 
họ đã tự gán cho mình (theo lệnh của lũ nhân viên điều tra 
man trá) những tội tày đình và vô lý nhất. 

U y ban đã đệ trình lên chủ tịch đoàn Ban chấp hành trung 
ương một tư liệu đồ sộ và có cơ sở về các vụ đàn áp đại quy 


mô đối với các đại biểu Đại hội lần thứ XVII và các thành 
viên Ban chấp hành trung ương do đại hội đó bầu ra. Đoàn 
chủ tịch Ban chấp hành trung ương đã nghiên cứu cặn kẽ tư 
liệu trên. 

Cuộc điều tra đã cho thấy 98 người trong số 139 ủy viên 
chính thức và dự khuyết của Ban chấp hành trung ương do 
Đại hội thứ XVII bầu ra, nghĩa là 70 %, đã bị bắt bớ và bị xử 
bắn (phần đông vào những năm 1937-38). (Cả phòng họp 
xôn xao công phẫn) 

Thử xem thành phần các đại biểu ở Đại hội lần thứ XVII ra 
sao? Ta được biết 80% đại biểu có quyền biểu quyết ở Đại 
hội thứ XVII đã gia nhập đảng trong những năm đảng còn ở 
trong vòng bí mật, trước cuộc cách mạng hoặc trong cuộc 
nội chiến, nghĩa là trước năm 1921. Về thành phần xã hội, 
đa số các đại biểu ở Đại hội (60% số đại biểu có quyền bỏ 
phiếu) là công nhân. 

Chúng ta không thể tưởng tượng được một đại hội với thành 
phần như trên đã bầu ra một Ban chấp hành trung ương mà 
đa số thành viên là kẻ thù của đảng. Lý do độc nhất làm 
70% ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban chấp hành 
trung ương bị tố cáo là kẻ thù của đảng và nhân dân là ở 
chỗ các chiến sĩ cộng sản trung thực đã bị vu khống dựa 
trên những lời buộc tội bịa đặt, khiến pháp lý cách mạng bị 
vi phạm trầm trọng. 

Bên cạnh những ủy viên Ban chấp hành trung ương, đa số 
đại biểu Đại hội lần thứ XVII của đảng cũng chịu số phận ấy. 
Trong số 1956 đại biểu đại biểu chính thức và dự thính, 1108 
người (nghĩa là đại đa số đại biểu Đại hội) bị bắt và bị kết án 


phản cách mạng. Ngay bản thân sự kiện này chứng tỏ tính 
phi lý, ngược đời, trái với lương tri của những lời buộc tội 
"phản cách mạng" gán cho đa số đại biểu Đại hội lần thứ 
XVII. (Cả phòng nhôn nhao phẫn nộ) 

Chớ quên rằng Đại hội lần thứ XVII được biết đến trong lịch 
sử như "đại hội của những người chiến thắng". Các đại biểu 
trong Đại hội này đã từng tham gia tích cực vào công cuộc 
xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Số đông 
đã chịu đựng gian khổ và đã đấu tranh cho lợi ích của đảng 
trong những năm tiền cách mạng, trong vòng bí mật và trên 
các mặt trận thời cuộc nội chiến. Họ đã anh dũng chống lại 
kẻ thù và thường xuyên trực diện với cái chết. Làm sao 
chúng ta có thể tin được những người như thế lại là những 
kẻ giả dối và gia nhập phe thù địch của chủ nghĩa xã hội, ở 
thời kỳ mà bè phái Dinôviép, Trốtsky và bọn hữu khuynh đã 
bị thủ tiêu về mặt chính trị và ở thời kỳ mà nhiều công trình 
xây dựng xã hội chủ nghĩa đã được thực hiện. 

Đó là hậu quả của việc Stalin lạm dụng quyền hành, dùng 
khủng bố hàng loạt đối với các cán bộ đảng. 

Thử hỏi vì sao những cuộc đàn áp đại quy mô đối với cán bộ 
đảng tích cực lại càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn sau 
Đại hội đảng lần thứ XVII? 

Bởi vì vào thời kỳ đó, Stalin đã tự đặt mình lên địa vị tối cao, 
trên đảng và nhà nước, và không đếm xỉa gì đến Ban chấp 
hành trung ương hay đảng nữa. Vào thời kỳ trước Đại hội thứ 
XVII, Stalin phần nào còn tôn trọng dư luận của tập thể. 
Nhưng khi các bè phái Dinôviép, Trốtsky và Bukharin đã bị 
thủ tiêu hoàn toàn về mặt chính trị, khi cuộc đấu tranh đã 


mang lại những thắng lợi xã hội chủ nghĩa, đảng đã xây 
dựng được sự thống nhất, thì Stalin lại càng không đếm xỉa 
gì đến các thành viên Ban chấp hành trung ương đảng và 
ngay cả các ủy viên Bộ Chính trị. Khi đó, Stalin cho rằng từ 
nay tự mình có thể định đoạt được tất cả mọi việc và chỉ cần 
đến một số bù nhìn mà thôi. Trong sự đối xử với mọi người, 
Stalin chỉ coi họ có vai trò vâng lệnh và tán dương mình. 

Sau vụ ám sát Kirốp(3), những cuộc đàn áp hàng loạt và 
những hành động vi phạm một cách thô bạo luật pháp xã 
hội chủ nghĩa bắt đầu diễn ra. Tối mùng 1-12-1934, theo đề 
xuất của Stalin (không có sự đồng ý của Bộ Chính trị - Bộ 
Chính trị chỉ thông qua sau đó hai ngày), bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Ênukítdê đã ký một chỉ thị như sau: 

1. Các cơ quan điều tra phải xúc tiến việc thực hiện thủ tục 
hình sự đối với những kẻ bị kết tội chuẩn bị hoặc tiến hành 
các hành động khủng bố. 

2. Các cơ quan tư pháp không được làm chậm trễ việc thi 
hành các án tử hình vì cớ muốn xét lại để ân xá đối với 
những bị can thuộc loại này. Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành 
Trung ương Liên Xô không chấp nhận việc xét lại để ân xá 
như thế. 

3. Các cơ quan của Bộ Dân ủy Nội vụ phải thi hành tức khắc 
các bản án tử hình đối với lũ can phạm thuộc loại đã nói 
trên. 

Chỉ thị này, trong vô số trường hợp, là cơ sở của những hành 
động vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Trong nhiều vụ án ngụy tạo, các bị cáo bị buộc tội "chuẩn bị" 
những cuộc bạo động. Bản thân chỉ thị nói trên đã khiến 


trường hợp của họ không thể được thẩm tra lại, cho dù họ 
đã tuyên bố trước tòa án rằng những lời "thú tội" của họ là 
do họ bị tra tấn, và mặc dầu họ đã chứng tỏ một cách xác 
đáng rằng những lời buộc tội họ là bịa đặt. 

Phải nhấn mạnh rằng tới nay, nhiều điều khó hiểu và bí ẩn 
trong hoàn cảnh xảy ra vụ ám sát Kirốp và cần phải được 
điều tra thật kỹ càng. Có nhiều lý do để nói Nikôlaiép(4) - kẻ 
đã hạ sát Kirốp - đã được một kẻ trong số những người có 
nhiệm vụ bảo vệ cho Kirốp tiếp tay. Một tháng rưỡi trước 
ngày xảy ra vụ ám sát, Nikôlaiép bị bắt vì bị "tình nghỉ", 
nhưng rồi được thả ra, thậm chí cũng không bị thẩm tra gì 
cả. Đáng nghi ngờ hơn nữa là chuyện một trinh sát viên 
Chêka(5) - thuộc đội bảo vệ Kirốp - "bị tai nạn" xe hơi chết 
giữa đường đi lấy khẩu cung ngày 1-12-1934, trong lúc 
những người cùng ngồi xe hơi với hắn không hề bị thương 
tổn gì(6). Sau vụ án Kirốp, những người đứng đầu N.K.V.D. 
vùng Lêningrát bị kết án rất nhẹ, nhưng đến năm 1937, họ 
đều bị tử hình. Có thể giả thiết bằng việc bị xử bắn họ, người 
ta muốn xóa hết các dấu vết của những kẻ thực thụ đã tổ 
chức vụ ám sát Kirốp(7). (Phòng họp xôn xao) 

Từ cuối năm 1936, những cuộc đàn áp hàng loạt ngày càng 
gia tăng(8) ở quy mô khủng khiếp. Ngày 25-9-1936, Stalin 
và Giơđanốp gửi điện tín từ Sôchi cho Kaganôvích(9), 
Môlôtốp(10) và những ủy viên khác của Bộ Chính trị. Nội 
dung bức điện ấy như sau: 

Chúng tôi nhận thấy việc cất nhắc đồng chí Êgiốp vào cương 
vị Dân ủy Nội vụ là cần thiết và cấp bách. Yagôđa(11)đã tỏ 
ra hoàn toàn bất lực trong việc vạch mặt khối Trốtsky - 


Dinôviép. Cục Chính trị Thống nhất Quốc gia (O.G.P.U.)(12) 
đã để vấn đề này trậm trễ bốn năm. Tất cả mọi đảng viên 
và số đông các đại diện Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) đều nhận thấy 
điều này. 

Phải nhấn mạnh rằng sự thật là Stalin chẳng bao giờ tiếp 
xúc với các đảng viên, như thế làm sao đồng chí ấy biết 
được ý kiến của họ. 

Nhận xét của Stalin - "O.G.P.U. đã trậm trễ bốn năm" trong 
việc thi hành đàn áp trên quy mô lớn, và "phải bù đắp" 
những thiếu sót - đã đẩy N.K.V.D. vào con đường bắt bớ và 
giết hại hàng loạt. 

Đáng lưu ý là cách diễn đạt nói trên cũng đã được áp đặt 
trong hội nghị Ban chấp hành trung ương đảng vào tháng 
Hai, tháng Ba năm 1937. Dựa trên căn bản báo cáo tổng kết 
"những bài học rút ra từ các hoạt động phá hoại, xuyên tạc 
và do thám của bọn gián điệp Nhật - Đức - trốt-kít" của 
Êgiốp, Ban chấp hành trung ương đã thông qua quyết định 
sau: 

Hội nghị Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản 
(bônsêvích) Liên Xô nhận thấy cuộc điều tra về trung tâm 
trốt-kít chống lại nhà nước xô-viết và những hoạt động của 
bè lũ tay chân ở các tỉnh chứng tỏ N.K.V.D. đã có sự trậm 
trễ, ít nhất là bốn năm, trong việc lột mặt nạ những kẻ thù 
nguy hiểm nhất của nhân dân(13). 

Từ thời kỳ này, những cuộc đàn áp hàng loạt đã diễn ra dưới 
khẩu hiệu chống những người trốt-kít. Nhưng thử hỏi hồi đó 
phái trốt-kít có thực sự nguy hiểm đến thế đối với đảng và 
nhà nước xô-viết không? Chúng ta cần nhớ rằng vào năm 


1927, trước Đại hội lần thứ XV của đảng, phe đối lập Trốtsky 
- Dinôviép chỉ có 4.000 phiếu trong khi 724.000 phiếu thông 
qua cương lĩnh của đảng. 

Trong khoảng thời gian mười năm giữa Đại hội lần thứ XV và 
khóa họp tháng Hai, tháng Ba của Ban chấp hành trung 
ương, chủ nghĩa trốt-kít đã hoàn toàn bó giáo quy hàng, 
nhiều người trốt-kít đã đoạn tuyệt những quan niệm trước 
kia của họ và đã lao động trong mọi lãnh vực xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Rõ ràng, trong khung cảnh chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi, không có lý do gì buộc ta phải dùng đến khủng bố 
đại quy mô trong cả nước. 

Báo cáo của Stalin trong khóa họp của Ban chấp hành trung 
ương tháng Hai, tháng Ba năm 1937 về Những thiếu sót 
trong công tác đảng và những phương pháp thủ tiêu bọn 
trốt-kít và những bọn giả dối khác là một thử nghiệm đặt 
nền móng lý thuyết cho chính sách khủng bố hàng loạt. Viện 
cớ càng tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh giai cấp 
nhất thiết càng gia tăng, Stalin cố chứng tỏ đó là điều lịch 
sử và Lênin đã dạy. 

Thật ra, Lênin chỉ rằng việc sử dụng bạo lực cách mạng là 
do nhu cầu quyết định, khi các giai cấp bóc lột ra mặt chống 
đối; hơn nữa, điều này liên quan đến thời kỳ mà các giai cấp 
bóc lột còn tổn tại và còn mạnh. Nhưng một khi tình hình 
chính trị của đất nước đã tiến triển tốt, khi mà tháng Giêng 
năm 1920 Hồng quân đã chiếm được Rôstốp và đạt được 
thắng lợi quan trọng nhất - chiến thắng Đênikin(14) -, Lênin 
ra lệnh cho Giécginsky(15) đình chỉ khủng bố hàng loạt và 
hủy bỏ án tử hình. Trong bản báo cáo tại hội nghị Ban Chấp 


hành Trung ương ngày 2-2-1920, Lênin đã giải thích biện 
pháp chính trị quan trọng ấy của nhà nước xô-viết như sau: 
Chúng ta đã buộc phải dùng tới biện pháp khủng bố để 
chống lại chủ nghĩa khủng bố của bọn đế quốc liên minh, khi 
các cường quốc - không ngần ngại bất kỳ một phương tiện 
gì - tấn công chúng ta. Chúng ta không thể cầm cự nổi trong 
hai ngày nếu chúng ta không đáp trả một cách quyết liệt 
những mưu đồ của bọn sĩ quan và lũ Bạch vệ, và đây là 
khủng bố, nhưng sự khủng bố ấy do những phương pháp 
khủng bố của bọn đế quốc liên minh bắt buộc chúng ta. 
Nhưng một khi chúng ta đạt được những chiến thắng quyết 
định, ngay trước khi kết thúc nội chiến, sau khi chúng ta vừa 
chiếm được thành phố Rôstốp, chúng ta đã hủy bỏ án tử 
hình và bằng hành động này, chúng ta chứng tỏ chúng ta 
thực hiện chương trình như lời đã hứa. Chúng ta nói việc áp 
dụng bạo lực là để dẹp tan các giai cấp bóc lột, dẹp tan bọn 
đại điền chủ và bọn tư bản. Khi công việc này xong xuôi, 
chúng ta dẹp bỏ hết thảy mọi biện pháp có tính chất đặc 
biệt. Chúng ta đã chứng tỏ điều này bằng hành động cụ thể. 
Stalin đã bỏ qua những lời chỉ giáo sáng suốt và rõ ràng ấy 
của Lênin. Stalin buộc đảng và Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) dùng 
những biện pháp khủng bố hàng loạt, khi ở trong nước, giai 
cấp bóc lột không còn chút dấu vết gì và không có bất cứ 
một lý do chính đáng nào để áp dụng tràn lan những biện 
pháp bất thường. 

Sự thật, khủng bố không nhắm mục đích loại trừ những tàn 
tích của giai cấp bóc lột đã thất bại, nó chỉ chống lại những 
viên chức trung thực của đảng và nhà nước xô-viết. Đối với 


họ, người ta đã ngụy tạo ra những lời buộc tội vu khống và 
phi lý như bảo họ là "giả dối", "gián điệp","phá hoại","chuẩn 
bị những cuộc mưu sát" giả định với những phương tiện bất 
hợp pháp v.v... 

Trong khóa họp Ban chấp hành trung ương tháng Hai, tháng 
Ba năm 1937, nhiều ủy viên Ban chấp hành trung ương đã 
thực sự tỏ ý ngờ vực tính chất đúng đắn của đường lối khủng 
bố, dưới cái chiêu bài "chống bọn giả dối". Đồng chí 
Pôstưshép(16) đã phát biểu sự ngờ vực này một cách chí lý 
như sau: 

Tôi nghĩ rằng những năm đấu tranh khó khăn đã đi qua, 
những đảng viên xa rời đường lối của đảng và chạy theo kẻ 
thù đã bị chúng ta đánh gục; những phần tử lành mạnh 
đang tranh đấu cho đảng. Đó là những năm xây dựng công 
nghiệp hóa và công cộng hóa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng 
sau thời kỳ khó khăn đó, Kácpốp và những người như anh lại 
ngả theo kẻ thù (Kácpốp là thành viên Ban chấp hành trung 
ương đảng cộng sản (bônsêvích) Ukraina, bạn của 
Pôstưshép). Và vừa đây, theo những bằng chứng, Kácpốp đã 
gia nhập bọn trốt-kít từ năm 1934. 

Về phần mình, tôi không tin một đảng viên trung thực như 
Kácpốp, đã từng đi trọn con đường dài của cuộc tranh đấu 
liên tục chống kẻ thù, phụng sự đảng và chủ nghĩa xã hội, 
năm 1934 lại có thể đứng về phía kẻ thù. Tôi không tin như 
thế... Tôi không tưởng tượng nổi, làm sao một người có thể 
theo đảng trong những năm khó khăn để rồi đến 1934 lại 
gia nhập bọn trốt-kít. Đó là một điều kỳ lạ. (Cả phòng họp 
xôn xao) 


A p dụng định đề của Stalin - cho rằng càng tiến gần đến 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta càng có nhiều kẻ thù - và lợi 
dụng nghị quyết của khóa họp Ban chấp hành trung ương 
tháng Hai, tháng Ba, về cơ bản được thông qua dựa trên bản 
báo cáo của Êgiốp, những tên khiêu khích cùng với những 
tên háo danh bất lương trà trộn vào các cơ quan an ninh 
quốc gia, nhân danh đảng, chúng khủng bố các cán bộ 
đảng, cán bộ nhà nước xô-viết và thường dân trong nước. 
Chỉ cần biết số những người bị bắt bớ vì tội "phản cách 
mạng" đã tăng lên gấp mười từ năm 1936 tới năm 1937. 

Chúng ta được biết những cán bộ lãnh đạo đảng đã bị đối xử 
oan uổng và tàn nhẫn như thế nào. Điều lệ đảng - được Đại 
hội đảng lần thứ XVII thông qua, dựa trên những nguyên tắc 
lê-nin-nít của Đại hội lần thứ X - khẳng định: muốn áp dụng 
biện pháp kỷ luật tối đa đối với một ủy viên chính thức hoặc 
dự khuyết, hay một thành viên U y ban Kiểm tra của đảng - 
như khai trừ họ khỏi đảng -, phải triệu tập hội nghị toàn thể 
của Ban chấp hành trung ương, phải mời mọi ủy viên dự 
khuyết của Ban chấp hành trung ương và mọi thành viên 
của U y ban Kiểm tra đến họp; chỉ có diễn đàn tối cao này 
của các cán bộ đảng có trọng trách - trong trường hợp hai 
phần ba đa số phiếu - mới có quyền quyết định việc khai trừ 
một ủy viên Trung ương ra khỏi đảng. Đa số ủy viên chính 
thức và dự khuyết Ban chấp hành trung ương được bầu 
trong Đại hội lần thứ XVII và bị bắt năm 1937-1938, đã bị 
khai trừ khỏi đảng một cách bất hợp pháp do sự vi phạm thô 
bạo Điều lệ đảng, bởi vấn đề trục xuất họ chưa bao giờ được 
đưa ra xem xét ở một khóa họp nào của Ban chấp hành 


trung ương. 

Giờ đây, sau khi khảo sát vài trường hợp của những người bị 
dán nhãn "gián điệp" và "phá hoại", ta có thể thấy rõ những 
trường hợp nọ đều là những vụ ngụy tạo. Trong số những 
người bị bắt giữ vì tội "hoạt động phản cách mạng", nhiều 
người phải "thú nhận" vì bị hành hạ tàn nhẫn và vô nhân 
đạo. 

Ngoài ra, như các thành viên Bộ Chính trị hồi đó cho biết, 
Stalin không cho họ xem đơn từ của nhiều đảng viên cốt 
cán, cụ thể là những đơn trong đó các bị cáo rút lại những 
"lời thú tội" của họ trước Tòa án Quân sự và đòi hỏi thẩm xét 
khách quan trường hợp của họ. Có nhiều đơn đề nghị như 
thế và và chắc chắn là Stalin đã biết đến chúng. 

Ban chấp hành trung ương nhận thấy cần thiết phải thông 
báo cho Đại hội về nhiều vụ án ngụy tạo chống lại những ủy 
viên Ban chấp hành trung ương do Đại hội lần thứ XVII bầu 
ra. 

Một thí dụ của sự khiêu khích đê hèn, sự man trá bỉ ổi và sự 
vi phạm tội lỗi luật pháp cách mạng là trường hợp của đồng 
chí Âykhê(17), chiến sĩ của đảng từ năm 1905, cựu ủy viên 
dự khuyết Bộ Chính trị, một cán bộ xuất sắc của đảng và 
chính phủ Liên Xô. (Trong phòng, mọi người ngạc nhiên) 
Đồng chí Âykhê bị bắt ngày 29-4-1938 trên cơ sở những tài 
liệu vu khống, không có lệnh bắt của công tố viên Liên Xô 
(lệnh bắt này chỉ có 15 tháng sau khi Âykhê bị bắt). 

Phiên tòa xét xử đồng chí Âykhê đã diễn ra với sự vi phạm 
trắng trợn nhất pháp chế xô-viết, kèm theo những bịa đặt có 
chủ mưu. 


Bị tra tấn, Âykhê bắt buộc phải ký nhận một biên bản điều 
tra "thú tội" được chuẩn bị từ trước, trong đó Âykhê và vài 
cán bộ đảng có uy tín khác bị buộc tội "hoạt động chống lại 
chính thể xô-viết". 

Ngày 1-10-1939, Âykhê gửi cho Stalin lá đơn trong đó đồng 
chí ấy kiên quyết phủ nhận lời buộc tội và yêu cầu thẩm xét 
lại trường hợp của mình. Trong lá đơn, đồng chí Âykhê viết: 
Đối với tôi, không gì đau đớn hơn là bị giam cầm trong ngục 
tù của nhà nước mà tôi đã luôn luôn đấu tranh để xây dựng 
nó. 

Lá đơn thứ hai của Âykhê gửi cho Stalin ngày 27-10-1939 
cũng được lưu trữ, trong đó Âykhê đưa ra những bằng chứng 
và phủ nhận một cách rất xác đáng những lời buộc tội vu 
khống đồng chí. Âykhê chứng tỏ lời buộc tội mang tính khiêu 
khích này một phần là sản phẩm của bọn trốt-kít thực thụ vì 
bọn ấy đã bị đồng chí bắt giam trên cương vị Bí thư thứ nhất 
thành ủy vùng Tây Sibia và do đó, chúng âm mưu báo thù 
đồng chí; phần kia do kết quả việc man trá tài liệu điều tra. 
Âykhê viết như sau trong lá đơn này: 

Ngày 25-10 năm nay, vụ điều tra về trường hợp của tôi đã 
kết thúc. Tôi được biết nội dung những tài liệu điều tra. Nếu 
tôi chỉ làm một phần trăm những hành vi phạm pháp mà 
người ta buộc cho tôi, không bao giờ tôi dám gửi đến đồng 
chí lá đơn trước khi tôi chết. Nhưng tôi không hề phạm một 
tội gì trong tất cả những tội mà người ta gán cho tôi. Lương 
tâm tôi trong sạch, không hề gợn một vết nhơ. Trong đời tôi, 
chưa bao giờ tôi nói dối đồng chí, và ngay cả bây giờ, khi tôi 
sắp sửa bước xuống mồ, tôi cũng không giấu giếm đồng chí 


một điều gì. Trường hợp của tôi là thí dụ điển hình của một 
cuộc khiêu khích, vu khống và vi phạm những điều căn bản 
nhất của pháp chế cách mạng. 

Những lời thú tội đã được ghi lại và làm nên "vụ" của tôi 
chẳng những phi lý mà nó chứa đựng những điều vu khống 
đối với Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản 
(bônsêvích) Liên Xô, với Hội đồng Dân ủy, bởi những nghị 
quyết thực thụ của Ban chấp hành trung ương và của Hội 
đồng Dân ủy - vốn không phải do tôi đề xướng, tôi không 
tham dự gì vào quá trình thảo luận - đã được trình bày như 
hành động thù địch của các tổ chức phản cách mạng mà tôi 
là kẻ khởi xướng. 

Bây giờ tôi xin đề cập đến giai đoạn nhục nhã nhất của đời 
tôi: một tội lỗi nặng nề đối với đảng và đối với đồng chí mà 
quả thực tôi đã thực hiện. Â y là lời thú tội của tôi về hoạt 
động phản cách mạng... Nhưng sự thật là như thế này: vì 
không chịu đựng nổi những sự hành hạ của Ushakốp và 
Nikôlaiép, nhất là Ushakốp biết tôi gãy xương sườn và chưa 
lành hẳn, hắn lợi dụng điều này trong quá trình thẩm cung, 
gây cho tôi những đau đớn khủng khiếp và cưỡng bức tôi 
phải tự lừa dối mình và tố cáo những kẻ khác (bằng lời thú 
tội của tôi). 

Phần lớn những lời thú tội của tôi là do Ushakốp "đề nghị" 
hoặc trắng trợn đọc cho tôi viết, phần kia là do tôi nhớ lại 
tập hồ sơ do Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) vùng Tây Sibia thu thập và 
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chúng. Mỗi lần trong 
truyền thuyết do Ushakốp bịa đặt và buộc tôi phải ký nhận, 
có những điều gì không khớp với nhau, thì người ta lại bắt 


tôi ký nhận một dị bản hoang đường khác và cứ thế tiếp 
diễn. Người ta cũng làm như thế đối với Rukhimôvích: thoạt 
tiên đồng chí ấy bị coi là thành viên của một mạng lưới trù 
bị, sau đó người ta gạch tên đồng chí ấy đi nhưng lại không 
hề nói cho tôi biết. Củng như trường hợp một người bị coi là 
người lãnh đạo mạng lưới trù bị, tuồng như do Bukharin 
thành lập năm 1935. Buổi đầu tôi phải ký nhận, tự xưng là 
người lãnh đạo nọ; sau đó người ta ra lệnh thay tên tôi bằng 
Mêg¡iơlaúc. Còn nhiều những thí dụ tương tự như Vậy. 

Tôi yêu cầu đồng chí, tôi van xin đồng chí hãy xét lại trường 
hợp của tôi, không phải tôi mong muốn được tha thứ, mà để 
vạch mặt âm mưu khiêu khích hèn hạ này, nó như con rắn 
cuốn lấy nhiều người do sự yếu hèn của tôi và sự vu khống 
đầy tội lỗi của tôi. Tôi thề không bao giờ phản bội đồng chí. 
Tôi không bao giờ phản bội đảng. Tôi biết tôi sắp ra đi vì 
những vu cáo xảo quyệt, đê tiện chống tôi, do kẻ thù của 
đảng và nhân dân bày đặt ra. 

Một lá đơn quan trọng như thế thiết tưởng phải được Ban 
chấp hành trung ương biết đến và thế nào cũng phải được 
bàn bạc. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Lá đơn được 
chuyển đến tay Bêrya và đồng chí Âykhê - ủy viên dự khuyết 
Bộ Chính trị - vẫn bị tiếp tục tra tấn tàn nhẫn. 

Phiên tòa xử đồng chí Âykhê diễn ra ngày 2-2-1940. Trước 
tòa, Âykhê không nhận một tội lỗi nào. Đồng chí tuyên bố 
như sau: 

Trong tất cả cái gọi là "lời thú tội" của tôi, không một từ nào 
là sự thật, không một chữ nào tự tay tôi viết ra, ngoại trừ 
chữ ký của tôi ở dưới tờ biên bản mà người ta đã dùng nhục 


hình để cưỡng bức tôi. Tên công an điều tra, là tên đã hành 
hạ tôi từ ngày tôi bị bắt, đã buộc tôi phải "thú nhận". Sau 
những lần bị tra tấn, tôi đã ký nhận tất cả những điều thô 
thiển này... Điều quan trọng là tôi phải tuyên bố trước tòa 
án, trước đảng và trước Stalin: tôi vô tội. Tôi không bao giờ 
chủ trương một âm mưu nào cả. Tôi sẽ chết với lòng tin 
tưởng ở chính sách đúng đắn của đảng, cũng như tôi đã tin 
tưởng trong suốt cuộc đời tôi. 

Âykhê bị hành quyết ngày 4-2. (Phẫn nộ trong phòng) 

Hiện nay, chúng ta biết chính xác: vụ án Âykhê hoàn toàn 
bịa đặt, ngụy tạo. Đồng chí đã được phục hồi sau khi mất. 
Đồng chí Rútdutác, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, đảng 
viên từ năm 1905 và là người đã từng bị mười năm tù khổ 
sai dưới chế độ Nga hoàng, đứng trước toà án cũng cương 
quyết rút lại những lời thú tội bị ép buộc của mình. Biên bản 
khóa họp Tòa án Quân sự Tối cao đã ghi chép lời tuyên bố 
sau đây của Rútdutác: 

.. Đề nghị duy nhất của y với tòa án: Tòa hãy thông báo cho 
Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản (bônsêvích) Liên 
Xô biết ở Bộ Nội vụ (N.K.V.D.), có một trung tâm chưa được 
thủ tiêu. Trung tâm này vẫn bịa đặt, chế tạo một cách tỉnh vi 
các vụ án, buộc những kẻ vô tội phải thú nhận những tội 
không bao giờ họ vi phạm; các bị cáo không hề có một 
phương tiện nào để chứng minh họ không tham gia những 
hành vi phạm pháp được nhắc đến trong lời thú nhận do bị 
tra tấn mà khai ra của nhiều người khác nhau. 

Những phương pháp điều tra đã đi tới chỗ cưỡng ép người ta 
phải dối trá và vu khống cho những người hoàn toàn vô tội; 


chưa kể chuyện vu khống những người đã bị buộc tội. 

Y yêu cầu Tòa cho phép y viết thư thông báo điều này cho 
Ban chấp hành trung ương đảng. Y cam đoan với Tòa rằng 
bản thân y không bao giờ có ý đồ thù địch đối với chính sách 
của đảng, vì y luôn đồng tình với đường lối của đảng trên 
mọi lĩnh vực của công cuộc xây dựng kinh tế và văn hóa. 
Không ai để ý đến lời tuyên bố nói trên của Rútdutác, mặc 
dầu thời kỳ đó Rútdutác là chủ tịch U y ban Kiểm tra Trung 
ương, được thành lập theo ý Lênin để đấu tranh cho sự 
thống nhất của đảng. Người đứng đầu một cơ quan cao cấp, 
đầy uy tín của đảng đã bị triệt hạ như thế đấy; trở thành 
nạn nhân của sự độc đoán, Rútdutác còn không được mời 
đến dự hội nghị Bộ Chính trị bởi Stalin không muốn nói 
chuyện với đồng chí ấy. Bản án tử hình được đưa ra trong 
vòng 20 phút và Rútdutác bị xử bắn. (Cả phòng họp xôn xao 
phẫn nộ) 

Năm 1955, sau khi thẩm tra kỹ trường hợp này, chúng ta 
được biết những lời buộc tội đồng chí Rútdutác là gian dối và 
dựa trên những tài liệu có tính cách vu khống. Đồng chí 
Rútdutác đã được phục hồi danh dự sau khi mất. 

Phương pháp khiêu khích do những cựu nhân viên Bộ Nội vụ 
(N.K.V.D.) sử dụng để bày đặt ra "những trung tâm chống lại 
nhà nước xô-viết" và những "khối" giả mạo đã được vạch rõ 
qua lời "thú tội" của đồng chí Rôdenblum, đảng viên từ năm 
1906, bị N.K.V.D. bắt vào năm 1937 ở Lêningrát. 

Năm 1955, trong phiên tòa phúc thẩm trường hợp của đồng 
chí Kômarốp(18), Rôdenblum đã tiết lộ sự thật sau đây: khi 
bị bắt vào năm 1937, đồng chí đã phải chịu đựng những 


cuộc tra tấn khủng khiếp và buộc phải xác nhận những điều 
bịa đặt về đồng chí cũng như về một số người khác. 
Rôdenblum bị gọi vào văn phòng của Dakốpsky(19) và được 
tên này hứa sẽ trả tự do nếu trước tòa án, đồng chí chịu thú 
nhận những "hoạt động phá hoại, gián điệp và gây rối" do 
"trung tâm khủng bố ở Lêningrát" tổ chức. Cả vụ việc này do 
Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) bày đặt ra năm 1937. (Cả phòng họp 
xôn xao) 

Bằng một cách trơ tráo không thể tưởng tượng nổi, 
Dakốpsky đã giảng giải "bộ máy" ghê tởm mà người ta dùng 
để dựng nên những "âm mưu chống Liên Xô". 

Đồng chí Rôdenblum kể lại: 

Để tôi có thể hình dung được cơ chế đó, Dakốpsky đã đưa ra 
vài giả thuyết khả dĩ về cách tổ chức "trung tâm" này và các 
chỉ nhánh của nó. 

Sau khi mô tả chi tiết, Dakốpsky nói Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) 
đang sửa soạn vụ án trung tâm này và y nói thêm: vụ án sẽ 
được xử công khai. 

Trước tòa án, người ta đưa tới bốn hay năm thành viên của 
trung tâm giả mạo này: Chuđốp, Ugarốp, Smôrôđin, 
Pôdécnơ, Shapôgiơnikôva (vợ Chuđốp)(20) và những người 
khác, cùng hai ba thành viên những chi nhánh của trung 
tâm... 

Hồ sơ vụ án trung tâm Lêningrát phải được biên soạn một 
cách kỹ càng và vì vậy, cân thiết lời khai của các nhân 
chứng. Nguồn gốc xã hội (trong quá khứ, cố nhiên) và chức 
vụ trong đảng của những chứng nhân đóng một vai trò 
không nhỏ. 


Bản thân anh - Dakốpsky nói - không cần phải đặt chuyện gì 
cả. N.K.V.D. sẽ sửa soạn sẵn cho anh một sơ đồ về mọi chỉ 
nhánh của trung tâm. Anh phải nghiên cứu kỹ càng và phải 
nhớ rõ mọi câu hỏi và trả lời mà tòa án sẽ đặt ra cho anh. 
Hồ sơ vụ này sẽ được xếp đặt trong vòng bốn, năm hoặc sáu 
tháng. Anh phải tận dụng mọi thời gian để chuẩn bị, đừng 
để liên lụy đến người điều tra và bản thân anh. Số phận sắp 
tới của anh phụ thuộc vào tiến trình và kết quả của phiên 
tòa. Nếu anh nhầm lẫn và khai báo sai, anh sẽ thiệt mạng. 
Nếu anh vượt qua thử thách, anh cứu được mạng mình, 
chúng tôi sẽ chu cấp cho anh đến cuối đời. 

Thế đấy, những việc ghê tởm như thế xảy ra vào hồi đó. (Cả 
phòng họp xôn xao) 

Ơ tỉnh ly, việc giả mạo còn thô bạo hơn nữa. Phòng N.K.V.D. 
tỉnh Svéclốpsk đã "phát hiện" một nhóm người gọi là "bộ 
tham mưu của phong trào khởi nghĩa vùng Uran", tổ chức 
của khối trốt-kít, hữu khuynh, xã hội cách mạng và tăng lữ. 
Kabakốp(21) - bí thư đảng bộ tỉnh Svéclốpsk, ủy viên Ban 
chấp hành trung ương đảng cộng sản Liên Xô, gia nhập 
đảng từ năm 1914 - bị coi là người lãnh đạo giả tưởng của tổ 
chức này. Những hồ sơ điều tra thời ấy cho ta thấy trong hầu 
hết các vùng biên ải, các huyện, các nước cộng hòa đều có 
những tổ chức và trung tâm gián điệp, khủng bố, biệt kích 
và phá hoại (giả tưởng) của bọn trốt-kít và bọn hữu khuynh. 
Thường thường, đứng đầu những tổ chức này, không biết vì 
lý do gì, đều là các bí thư thứ nhất đảng ủy các vùng, các 
địa hạt biên ải hoặc các nước cộng hòa. (Cả phòng họp xôn 
xao) 


Hàng ngàn chiến sĩ cộng sản trung thực và vô tội đã bị giết 
hại do những "vụ án" ngụy tạo khủng khiếp như thế, do 
người ta dùng đến những lời buộc tội mang tính vu khống và 
do việc áp dụng các biện pháp điều tra để cưỡng bức các bị 
can phải đưa ra những lời "thú nhận” buộc tội chính mình và 
những người khác. Bằng cách đó, người ta bày đặt các vụ án 
xử các lãnh tụ uy tín của đảng và nhà nước như Kốtsiô(22), 
Chuba(23), Pôstưshép, Kốtsarép(24) và nhiều người khác. 
Trong những năm đó, những cuộc đàn áp khủng bố trên quy 
mô lớn đã xảy ra, không dựa trên một bằng chứng cụ thể 
nào, gây ra tổn thất rất nặng nề trong hàng ngũ cán bộ 
đảng. 

Một cách đáng lên án, Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) đã sửa soạn các 
danh sách về những người sau đó trở thành bị cáo dưới 
thẩm quyền của Tòa án Quân sự. Hơn nữa, những bản án 
cũng được định đoạt trước khi xử. Êgiốp thường xuyên đệ 
trình những danh sách này lên Stalin và nói chung, Stalin 
chuẩn y những hình phạt được đề nghị. Năm 1937-1938, có 
383 danh sách - mang tên hàng ngàn thành viên của đảng, 
của các xô-viết, của Đoàn Thanh niên cộng sản Lênin 
(Komsomol), của quân đội và các cơ quan kinh tế - như thế 
đã được gửi đến tay Stalin. 

Số lớn những vụ án nói trên hiện đang được thẩm xét lại, và 
đa số đã bị bác bỏ vì chúng được dựng nên trên cơ sở những 
điều bịa đặt và không có bất cứ một sở cứ nào. Chỉ cần nói 
rằng từ năm 1954 đến nay, U y ban Quân sự của Tòa án Tối 
cao đã phục hồi cho 7.679 người, trong đó nhiều người đã 
thiệt mạng. 


Việc bắt bớ hàng loạt những cán bộ của đảng, của xô-viết, 
của nền kinh tế và quân sự đã gây nên thiệt hại vô cùng to 
lớn cho đất nước ta và cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Những vụ khủng bố đại quy mô đã ảnh hưởng lớn đến tình 
hình đạo đức-chính trị của đảng, tạo ra bầu không khí hoang 
mang, góp phần làm tăng hoài nghi không tốt, reo rắc sự 
ngờ vực lẫn nhau giữa những người cộng sản. Điều này có 
lợi cho việc thăng tiến của lũ người vu khống và mưu lợi 
thuộc đủ mọi hạng. 

Nghị quyết của khóa họp Ban chấp hành trung ương đảng 
cộng sản Liên Xô tháng 1-1938 phần nào đã sửa đổi hiện 
trạng nội bộ của các cấp bộ đảng. Nhưng những vụ đàn áp 
hàng loạt vẫn tiếp diễn trong năm 1938. 

Chỉ nhờ sức mạnh đạo đức-chính trị to lớn, Đảng ta mới vượt 
nổi những thử thách nặng nề của những năm 1937-1938 và 
đã huấn luyện được nhiều cán bộ mới. Tuy vậy, một điều 
chắc chắn: đà tiến của chúng ta đến chủ nghĩa xã hội và 
công cuộc phòng bị quốc gia còn thành công hơn nhiều, nếu 
đội ngũ cán bộ của ta không bị những tổn thương lớn bởi các 
cuộc thanh trừng hoàn toàn vô nghĩa thời kỳ 1937-1938. 
Chú thích: 

1- Bộ Dân ủy Nội vụ, cơ quan trung ương phụ trách nội vụ và 
an ninh quốc gia ở Liên Xô, hậu duệ của O.G.P.U., thành lập 
năm 1934, hoạt động như Bộ Nội vụ trong thời gian 1946- 
1953. 

2- Khrushốp nói tới nhiều "vụ án" do Stalin bày đặt trong 
những năm 1937-1938. Nhưng ông vẫn giấu giếm, không đả 


động tới những "vụ án" Mạc Tư Khoa từ 1935 đến 1936, 
trong đó đại đa số cựu đồng chí của Lênin bị triệt ha: 

- Tháng Giêng 1935: "vụ án" một số người bị buộc tội "tả 
khuynh" và "chịu trách nhiệm tinh thần về vụ ám sát Kirốp". 
- Tháng Tám 193G: "vụ án" Dinôviép và Kamênép và 14 
đồng phạm (đều là ủy viên Ban chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị). Tất cả các bị cáo, do bị tra tấn tàn bạo, đã thú 
nhận họ là "gián điệp cho cơ quan tình báo Gestapo Đức" và 
đều bị tử hình. 

- Tháng Giêng 1937: "vụ án" Rađếch, Piatakốp và đồng 
phạm (các ủy viên Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính 
trị). Họ bị buộc tội "tổ chức những trung tâm trốt-kít phản 
cách mạng". Tất cả đều thú nhận những "tội lỗi" mà họ 
không làm. 13 (trên tổng số 17) bị cáo bị tử hình. 

- Tháng Sáu 1937: "vụ án" Tổng tư lệnh Hồng quân - nguyên 
soái Tukhachépsky - và bảy đại tướng. Bị buộc tội "làm gián 
điệp cho ngoại bang", tất cả đều bị xử bắn. 

- Tháng Ba 1938: "vụ án" Bukharin, Rưkốp và 19 đồng 
phạm, bị buộc tội "hữu khuynh và trốt-kít". 18 người bị xử 
bắn. 

Còn nhiều vụ án nữa tiếp theo, mục đích tảy trừ "tả", "hữu". 
Nhưng mục đích chính là nhằm chống lại Trốtsky (bị lưu đày 
ở nước ngoài). 

Tất cả các "vụ án" nói trên, tuy là vu khống, bịa đặt, nhưng 
đã được mọi đảng cộng sản trên thế giới (kể cả đảng cộng 
sản Việt Nam) và một số đông nhân sĩ năm châu ủng hộ. 
Sau những "vụ án" ấy, ba phần tư số đồng chí kỳ cựu của 
Lênin đã bị sát hại. 


3- Sécgây M. Kirốp (1886-1934): đảng viên từ năm 1904, 
thành viên Ban chấp hành Trung ương năm 1923, bí thư 
thành ủy Lêningrát năm 1926, ủy viên Bộ Chính trị từ năm 
1930, bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản 
(bônsêvích) Nga, bị ám sát ngày 1-12-1934. 
4- "Hung thủ" Nikôlaiép là một đảng viên cộng sản trẻ. Y đã 
hai lần bị các vệ sĩ Kirốp bắt vì có hành động khả nghi. Khi 
bị bắt, người ta tìm thấy trong chiếc túi da của y một khẩu 
súng lục đã lên đạn và tấm sơ đồ những con đường Kirốp 
hay đi. Sau khi hỏi cung Nikôlaiép, Dapôrôgiétxơ - phó 
phòng N.K.V.D. vùng Lêningrát - gọi điện lên Mạc Tư Khoa và 
báo cáo tình hình cho Yagôđa. Nhưng vài giờ sau, Yagôđa hạ 
lệnh trả tự do cho Nikôlaiép. 
5- Theo truyền thống, người ta vẫn gọi các nhân viên những 
cơ quan an ninh quốc gia Liên Xô là "trinh sát viên Chêka", 
dù Chêka đã được thay thế bởi (O). G.P.U., N.K.V.D., K.G.B., 
. "Trinh sát viên Chêka" này - vốn là một nhân viên 
N.K.V.D., chỉ huy đám vệ sĩ của Kirốp - tên là Bôrisốp. Nghi 
ngờ vì sự "dễ dãi" của N.K.V.D. trong việc thả tự do hai lần 
cho Nikôlaiép, Bôrisốp đã kể mọi chuyện cho Kirốp biết. Đó 
là lý do khiến Bôrisốp bị sát hại về sau này. (Xin xem bài Vụ 
ám sát Kirốp của R. Métvêđép) 
6- Theo sử gia Liên Xô R. Métvêđép, tên này bị đánh chết 
bằng gậy sắt, nhưng các bác sĩ đưa ra ý kiến giám định 
ngụy tạo, như thể y chết trong tai nạn xe hơi ngày 2-12- 
1934, trên đường về Lêningrát để lấy khẩu cung. (Xin xem 
bài Vụ ám sát Kirốp của R. Métvêđép) 
7- Khrushốp có ý nói vụ ám sát Kirốp là do N.K.V.D. tổ chức 


và do Stalin gián tiếp hay trực tiếp điếu khiển. Stalin đã lợi 
dụng vụ Kirốp để mở cuộc thanh trừng các địch thủ khác, 
quan trọng hơn, như Dinôviép, Kamênép, Bukharin, Rađếch, 
Tômsky, Rưkốp, Piatakốp, v.v.. Ngày 20-1-1935, Tòa án 
Quân sự Tối cao buộc tội các nhân viên trách nhiệm Bộ Nội 
vụ (N.K.V.D.) vùng Lêningrát (Métvêđép và đồng sự) "không 
đề phòng cẩn mật, để xảy ra vụ ám sát Kirốp". Các bị cáo bị 
tù từ hai đến ba năm, trừ Banxêvích bị mười năm. Tới năm 
1937, tất cả những người này - trừ Dapôrôgiétxơ - đều bị 
giải về Lêningrát rồi bị xử bắn. 

8- Những cuộc "đàn áp hàng loạt" chia làm hai thời kỳ: 

- Thời kỳ thứ nhất: bắt đầu từ vụ ám sát Kirốp tới mùa thu 
năm 1936. Dân ủy Nội vụ lúc ấy là Yagôđa, kiêm phụ trách 
Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) 

- Thời kỳ thứ hai: Êgiốp được cử thay thế Yagôđa, tới năm 
1938 cũng bị cách chức và bị xử bắn. Người thay thế là 
Bêrya. 

9- Lada L. Kaganôvích (1893-1991): gia nhập đảng năm 
1911, ủy viên Ban chấp hành Trung ương từ năm 1923, bí 
thư Ban chấp hành Trung ương năm 1924, bí thư thành ủy 
Mạc Tư Khoa năm 1930, phó chủ tịch Hội đồng Dân ủy từ 
năm 1944, cộng sự trung thành của Stalin. 

10- Viachesláp M. Môlôtốp (1890-1986): chủ tịch Hội đồng 
Dân ủy từ năm 1930, Dân ủy Ngoại vụ thời kỳ 1939-1940, 
bộ trưởng Bộ Ngoại giao 1953-1956, một trong những cộng 
sự thân tín của Stalin. 

11- Ghenrích Yagôđởa (1891-1938): lãnh đạo G.P.U. trong 
thập niên 30, tổ chức vụ án ngụy tạo Mạc Tư Khoa năm 


1936, bị cách chức ngày 29-9-1936 rồi bị tử hình trong vụ án 
Bukharin. 

12- Cơ quan an ninh quốc gia Liên Xô, thành lập năm 1922, 
hậu duệ của Chêka. 

13- Hội nghị này chính thức bắt đầu ngày 23-2 và kéo dài 
đến ngày 5-3-1937. Nhưng thực ra nó bắt đầu từ ngày 10-2. 
Công khai chỉ có một nghị quyết được chuẩn y, dựa theo 
báo cáo của Giơđanốp về "nhiệm vụ của các tổ chức đảng 
trong cuộc bầu cử theo Hiến pháp mới". Sự thật, hội nghị có 
mục đích thông qua hai báo cáo chính: một của Êgiốp (Dân 
ủy Nội vụ) về "việc tổ chức O.G.P.U." và một của Stalin về 
"thiếu sót trong công tác thủ tiêu bọn trốt-kít". Chính trong 
giai đoạn này, O3ocgiônikítdê, bạn thân của Stalin đã "tự 
vẫn" hoặc bị ám sát. 

14- A.I. Đênikin (1872-1947): tướng Bạch vệ, tổ chức và chỉ 
huy Đạo quân Tự nguyện vùng sông Đông chống chính 
quyền bônsêvích, thua trận và trốn ra nước ngoài năm 
1920. 

15- Phêlích E. Giécginsky (1877-1926): gốc Ba Lan, đảng 
viên đảng Xã hội Dân chủ Ba Lan, bị Nga hoàng đày đi 
Sibérie năm 1897. Sau đó bị giam ở Mạc Tư Khoa, được cách 
mạng tháng Hai giải phóng năm 1917. Tham gia cách mạng 
tháng Mười, ủy viên Ban chấp hành Trung ương từ năm 
1917, được Lênin giao trách nhiệm lãnh đạo Chêka và 
G.P.U., giữ chức Dân ủy Giao thông và chủ tịch Hội đồng 
Kinh tế Nhân dân, 

16- Paven P. Pôstưshép (1888-1938): xuất thân công nhân, 
gia nhập đảng năm 1904, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị 


sau Đại hội lần thứ XVII. Bị bắt rồi bị xử tử năm 1938. 

17- Rôbe J. Âykhê(1890-1940): đảng viên bônsêvích năm 
1905, nhiều lần bị tù tội và đày ải biệt xứ dưới thời Nga 
hoàng. U+y viên Ban chấp hành Trung ương năm 1930, ủy 
viên dự khuyết Bộ Chính trị năm 1935. 

18- Nikôlai P.Kômarốp (1886-1937): đảng viên năm 1909, ủy 
viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương sau Đại hội lần 
thứ XII (1923). Bạn thân của Kirốp. Bị bắt năm 1937. 

19- Lêpít Dakốpsky: chủ tịch N.K.V.D. ở Lêningrát (1934- 
1938) rồi ở Mạc Tư Khoa, là một tên sát nhân không gờm 
tay. Bị bắt và mất tích sau khi Bêrya lên chức Dân ủy Nội vụ. 
20- Mikhain S.Chuđốp (1893-1937): đảng viên từ năm 1913, 
ủy viên Ban chấp hành Trung ương. 

- Phiôđô Y. Ugarốp (1887-1937): đảng viên từ năm 1905, bí 
thư Thành ủy Lêningrát. 

- Piết P. Smôrôđin (1897-1937): đảng viên từ năm 1917, ủy 
viên Thành ủy Lêningrát, ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương. 

- Bôrít P.Pôdécnơ (1881-1937): đảng viên từ năm 1903, có 
nhiều công lao trong cuộc nội chiến, bí thư Thành ủy 
Lêningrát, ủy viên Ban chấp hành Trung ương từ năm 1934. 

- Lútmila K. Shapôgiơnikôva (1895-1937); đảng viên từ năm 
1917, bí thư Công đoàn Lêningrát, thành viên U+y ban Kiểm 
tra Trung ương đảng. 

Tất cả các "thành viên" kể trên của "trung tâm chống Liên 
Xô" ở Lêningrát đều là người thân cận Kirốp, bị bắt và tử 
hình năm 1937. 

21- lvan D.Kabakốp (1891-1938): bí thư đảng ủy miền Uran, 


ủy viên Ban chấp hành Trung ương từ năm 1925, bị bắt năm 
1937. 

22- Stanisláp V.Kôssiô (1891-1938): nhập đảng từ năm 1907, 
ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1924, bí thư Ban chấp hành 
Trung ương trong thời gian 1925-1928, tổng bí thư Ban chấp 
hành Trung ương Ukraina từ năm 1928. Bị bắt năm 1938. 
23- Viát Y. Chuba (1892-1938): đảng viên từ năm 1907, bí 
thư Hội đồng Dân ủy Ukraina thời gian 1923-1932, ủy viên 
dự khuyết Bộ Chính trị từ năm 1932. Bị bắt năm 1938. 

24- Alếchsanđrơ V. Kốtsarép (1903-1939): đảng viên từ năm 
1919, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên 
cộng sản Lênin, bị tử hình năm 1939. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
ai phải chịu trách nhiệm về khủng bố? 


Chúng ta hoàn toàn đúng đắn khi lên án Êgiốp đã sử dụng 
những phương pháp khốn nạn trong năm 1937. Nhưng 
chúng ta còn phải trả lời một câu hỏi: thử hỏi Êgiốp có thể ra 
lệnh bắt Kốtsiô chẳng hạn, mà Stalin không biết? Thử hỏi đã 
có sự trao đổi ý kiến hay quyết định trong Bộ Chính trị về vụ 
này hay không? Không, không có như thế và cũng không có 
trong những trường hợp tương tự như thế. Thử hỏi Êgiốp có 
thể tự mình định đoạt vận mệnh của những cán bộ kiệt xuất 
của đảng hay không? Không, nếu cho rằng Êgiốp có thể một 
mình làm điều đó thì thật ngây thơ. Rõ ràng mọi việc đều do 
Stalin quyết định, và nếu không có lệnh và sự chấp thuận 
của Stalin, Êgiốp không thể hành động như thế. 

Chúng ta đã thẩm xét lại trường hợp các đồng chí Kốtsiô, 
Rútdutác, Kốtsarép và nhiều đồng chí khác và đã phục hồi 
danh dự cho họ. Họ đã bị bắt và bị kết án tử hình dựa trên 
những lý do gì? Các tài liệu được khảo sát cho thấy không 
hề có lý do gì cả. Họ cũng như nhiều người khác, bị bắt mà 
không có lệnh của Viện Kiểm sát. Trong hoàn cảnh như thế, 
thực ra cũng không cần một thứ phê chuẩn nào. Nhưng nói 
làm chi đến chuyện phê chuẩn, khi trong mọi chuyện, Stalin 
là người có toàn quyền định đoạt! Chính Stalin nắm vai trò 
ủy viên kiểm sát tối cao. Chẳng những đã góp phần bắt bớ 
các đồng chí nói trên, tự thân Stalin cũng đề xướng, cũng hạ 


lệnh bắt bớ. Chúng ta phải nói rõ sự việc này để các đại biểu 
Đại hội thấu triệt tình hình và tự rút ra những kết luận thích 
hợp. 

Những sự kiện chứng tỏ nhiều vụ đàn áp độc đoán được thực 
hiện theo lệnh của Stalin; người ta đã hoàn toàn bỏ qua các 
chuẩn mực pháp lý, trong đảng và cả trong nhà nước xô- 
viết. Stalin rất hay ngờ vực và đa nghi đến mức bệnh hoạn; 
chúng tôi biết rõ điều đó qua công việc chung. Có khi đồng 
chí ấy nhìn thẳng vào mặt người khác rồi hỏi: "Tại sao cái 
nhìn của anh hôm nay lại bối rối thế?", hoặc "Tại sao hôm 
nay anh cứ lánh mặt tôi và không nhìn thẳng vào mắt tôi?" 
Căn bệnh đa nghi ấy làm cho Stalin nghi ngờ hết thảy mọi 
người, kể cả các thành viên xuất sắc của đảng mà đồng chí 
ấy quen biết từ lâu. Ơ mọi nơi, Stalin đều thấy những "kẻ 
thù", những tên "dối trá" và những "gián điệp". 

Với quyền hạn vô biên trong tay, Stalin trở nên độc đoán 
đến cực điểm trong việc triệt hạ kẻ khác về tinh thần cũng 
như thể xác. Tình trạng không ai dám phát biểu ý kiến riêng 
của mình đã diễn ra. 

Khi Stalin bảo phải bắt người này hay kẻ nọ, và ai nấy đều 
phải công nhận người đó là "kẻ thù của nhân dân", bởi vì 
không thể phản đối. Trong lúc ấy, bè lũ Bêrya - cầm đầu cơ 
quan an ninh của nhà nước - tự vượt mình trong việc chứng 
minh tội trạng những người bị bắt và tính xác thực của các 
tài liệu giả mạo. 

Và người ta đã kèm thêm những bằng cớ như thế nào? Đó là 
những lời "thú tội" của bị cáo. Và quan tòa chấp nhận những 
lời "thú tội" đó. Những làm sao con người lại thú nhận những 


tội lỗi mà họ hoàn toàn không phạm phải? Chỉ có một cách 
duy nhất: áp dụng những phương pháp nhục hình, khiến các 
bị cáo mất hết tri giác, mất hết khả năng phán đoán, quên 
đi phẩm giá con người. Người ta đã tạo ra những lời "thú tội" 
như thế đó. 

Vào năm 1939, khi làn sóng bắt bớ hàng loạt đã dịu xuống 
và khi lãnh đạo các tổ chức đảng các địa phương tố cáo 
những nhân viên Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) đã dùng những biện 
pháp tra tấn đối với những người bị bắt, ngày 20-1-1939, 
Stalin đã gửi một bức điện mật cho đảng ủy các tỉnh hạt và 
vùng biên ải, cho bí thư Ban chấp hành trung ương đảng 
cộng sản các nước cộng hòa xô-viết, cho các Dân ủy Nội vụ 
và lãnh đạo các tổ chức N.K.V.D. 

Bức điện ấy có nội dung như sau: 

Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản (bônsêvích) Liên 
Xô thông báo việc áp dụng các phương pháp nhục hình 
trong khi hành sự của Bộ Nội vụ (N.K.V.D.) đã được Ban chấp 
hành trung ương đảng cộng sản (bônsêvích) Liên Xô cho 
phép từ năm 1937... 

Ai cũng biết tất cả các tổ chức tình báo tư sản đều dùng 
những phương pháp nhục hình đối với đại diện giai cấp vô 
sản xã hội chủ nghĩa, hơn thế nữa, bọn chúng đã dùng nó 
dưới những hình thức ghê tởm nhất. Vấn đề được đặt ra là 
thử hỏi tại sao các cơ quan an ninh quốc gia xã hội chủ 
nghĩa lại phải nhân đạo hơn với lũ tay sai hung hãn của giai 
cấp tư sản, với những kẻ thù nguy hiểm của giai cấp công 
nhân và nông dân tập thể? 

Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản (bônsêvích) Liên 


Xô cho rằng các phương pháp dùng áp lực thể xác - trong 
tình thế đặc biệt - cần được sử dụng để chống lại những kẻ 
thù công khai nhân dân và trong trường hợp này, nó là một 
phương pháp được cho phép và đúng đắn. 

Bằng việc này, nhân danh Ban chấp hành trung ương đảng 
cộng sản (bônsêvích) Liên Xô, Stalin đã thông qua sự vi 
phạm pháp lý xã hội chủ nghĩa một cách thô bạo nhất và 
chấp nhận sự tra tấn và dùng vũ lực, điều này - như chúng 
ta đã thấy - khiến những người vô tội phải tự buộc tội cho 
mình và vu cáo kẻ khác. 

Gần đây - vài ngày trước Đại hội này - chúng tôi đã gọi tới 
trước hội nghị Ban chấp hành trung ương và truy hỏi tên 
nhân viên điều tra Rôđôxơ, người đã thẩm tra và lấy khẩu 
cung Kốtsiô, Chuba, Pôstưshép, Kốtsarép. Đây là một con 
người vô giá trị, óc chim sẻ, tư cách hoàn toàn đồi bại, và 
chính một kẻ như thế đã định đoạt số phận những cán bộ 
xuất chúng của đảng! Y còn xét xử đường lối chính trị của 
họ, bởi chứng thực những "tội trạng" của các bị cáo, y đã 
cung cấp bản hồ sơ mà qua đó, có thể rút ra những kết luận 
mang tính chính trị. 

Một câu hỏi được đặt ra: một kẻ như thế có thể đơn phương 
tiến hành điều tra với những biện pháp kể trên để buộc tội 
những người như Kốtsiô và nhiều người khác được không? 
Không, y không thể làm được việc đó nếu không có những 
mệnh lệnh đặc biệt. Trong khóa họp của Ban chấp hành 
trung ương, Rôđôxơ đã nói với chúng tôi: "Người ta bảo tôi 
Kốtsiô và Chuba là "kẻ thù của nhân dân". Bởi thế, trên tư 
cách nhân viên điều tra, tôi có bổn phận bắt họ phải thú 


nhận tội lỗi." (Cả phòng họp công phẫn) 

Để có được những lời thú nhận như thế, Rôđôxơ phải dùng 
biện pháp tra tấn thường xuyên, và y cũng đã làm điều đó 
theo chỉ thị chi tiết từ Bêrya. Tôi cũng phải nhắc lại là trong 
hội nghị Ban chấp hành trung ương, y đã trơ tráo tuyên bố: 
"Tôi tưởng tôi đã thực hiện mệnh lệnh của đảng". 

Mệnh lệnh của Stalin về việc áp dụng nhục hình đối với 
những người bị bắt giữ đã được thi hành trong thực tiễn như 
thế đó. 

Cùng nhiều thực tế khác, những sự việc này cho thấy chuẩn 
mực của đảng - nhằm giải quyết vấn đề một cách đúng đắn 
- đã bị vi phạm; tất cả đều tùy thuộc ở sự chuyên quyền của 
một con người. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
Stalin và cuộc chiến tranh 


Việc quyền lực bị thâu tóm trong tay một người duy nhất - 
Stalin - đã tạo nên những hậu quả năng nề trong thời kỳ 
chiến tranh vệ quốc vĩ đại. 

Khi xem các tiểu thuyết, phim ảnh và những công trình 
"khoa học" về lịch sử của chúng ta, ta thấy Stalin có vai trò 
hầu như không thể tưởng tượng nổi trong cuộc chiến tranh 
vệ quốc. Theo đó, Stalin đã tiên đoán tất cả. Quân đội Liên 
Xô theo kế hoạch chiến lược do Stalin định sẵn từ lâu, đã sử 
dụng chiến thuật "phòng ngự tác chiến" (nghĩa là chiến 
thuật cho phép lính Đức tràn vào tận Moskva và Stalingrát). 
A p dụng chiến thuật này, hình như chỉ nhờ thiên tài của 
Stalin, quân đội Liên Xô đã chuyển thế thủ thành thế công 
và đánh bại quân thù. Chiến thắng mang tầm quan trọng 
lịch sử do các lực lượng vũ trang xô-viết và do nhân dân Liên 
Xô anh dũng đạt được, đã bị coi là kết quả thiên tài quân sự 
của 

Stalin(1) trong những thứ sách vở, phim ảnh và các "công 
trình khoa học" như thế. 

Chúng ta cần phân tích kỹ vấn đề này vì nó có tầm quan 
trọng vô cùng lớn lao, chẳng những về phương diện lịch sử, 
mà cả về góc độ đào tạo chính trị và thực tiễn. 

Về điểm này sự thật ra sao? 

Trước chiến tranh, báo chí trong nước và tất cả công tác đào 


tạo chính trị đều hướng theo một giọng ngạo mạn: nếu kẻ 
thù dám xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Liên Xô, khi 
chúng đánh ta một đòn, ta sẽ trả lại gấp ba và sẽ cho chúng 
đại bại ngay trên lãnh thổ của chúng, ta sẽ chiến thắng mà 
không tổn hại gì mấy. Nhưng những lời tuyên bố ấy không 
dựa trên sự thật nào, khả dĩ có thể đảm bảo sự bất khả xâm 
phạm của biên cương chúng ta trong thực tế. 

Trong và sau cuộc chiến tranh, Stalin đã đưa ra ý kiến cho 
rằng thảm trạng mà nhân dân ta phải trải qua trong giai 
đoạn đầu của cuộc chiến tranh là hậu quả cuộc tấn công 
"bất thình lình" của quân đội Đức chống Liên Xô. Nhưng 
thưa các đồng chí, điều này hoàn toàn không đúng sự thật. 
Ngay khi Hítle nắm quyền chính ở Đức, y đã tự đặt cho mình 
sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa cộng sản. Bọn phát-xít đã tuyên 
bố một cách thẳng thừng về điều đó, không hề giấu giếm 
những ý đồ của chúng. 

Để đạt được mục đích xâm lăng, chúng đã thiết lập đủ các 
loại hiệp ước và khối trục. Thí dụ: "trục" Berlin - Rôma - 
Tôkiô khét tiếng. Nhiều sự kiện xảy ra ở thời kỳ trước chiến 
tranh chứng tỏ Hítle chuẩn bị ráo riết cuộc tấn công chống 
nhà nước xô-viết và y đã tập trung những lực lượng quân sự 
lớn (trong đó có các quân đoàn thiết giáp) ở dọc biên giới 
Liên Xô. 

Nhiều tài liệu mới công bố hiện nay cho thấy từ ngày 3-4- 
1941, Sớcsin - thông qua ông Cripps, đại sứ Anh ở Liên Xô - 
đã nhắc Stalin việc nước Đức Quốc xã bắt đầu tổ chức lại 
quân lực nhằm mở cuộc tấn công Liên Xô. Dĩ nhiên, Sớcsin 
hành động như thế không phải vì ông ta có thiện cảm với 


nhân dân xô-viết. Những mục tiêu đế quốc của cá nhân 
Sớcsin đã dẫn dắt ông trong việc này: xô đẩy nước Đức Quốc 
xã và Liên Xô vào cuộc chiến đẫm máu, từ đó củng cố cho 
địa vị đế quốc Anh. 

Tuy vậy, Sớcsin kể lại trong hồi ký của mình là ông cố gắng 
"vêu cầu Stalin chú ý đến hiểm họa đang đe dọa".(2) Sớcsin 
nhấn mạnh điểm này trong các điện tín gửi ngày 18-4 và 
những ngày sau đó. Nhưng Stalin không hề để ý, thậm chí 
còn hạ lệnh cho mọi người đừng tin vào những thông tin 
kiểu ấy để tránh "gây ra những cuộc hành quân”. 

Chúng ta cần nhận định rằng những thông tin về việc nước 
Đức đang chuẩn bị một cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ 
Liên Xô, cũng đã được các nguồn tin quân sự và ngoại giao 
của chúng ta đưa ra. Nhưng như chúng ta thấy, ban lãnh 
đạo đã nhận được lệnh không được tin vào những tin đó. 
Cho nên, với một nỗi lo âu nhất định, các tin này chỉ được 
gửi đi cùng những nhận định rất dè dặt về tình thế lúc bấy 
giờ. 

Chẳng hạn, trong báo cáo gửi từ Berlin ngày 6-5-1941, tùy 
viên quân sự Liên Xô, đại úy Vôrônxốp viết: 

Một công dân Liên Xô tên là Bôde đã báo cho phó tùy viên 
phụ trách hải quân: như một sĩ quan Đức - làm việc ở Tổng 
Hành dinh của Hítle - được biết, nước Đức chuẩn bị tấn công 
Liên Xô vào ngày 14-5 từ hướng Phần Lan, các nước Bantơ 
và nước Lítva. Cùng một lúc, không quân Đức sẽ tấn công ồ 
ạt Moskva và Lêningrát, và quân nhảy dù sẽ chiếm cứ các 
thành phố dọc biên giới... 

Trong báo cáo ngày 22-5-1941, phó tùy viên quân sự ở 


Berlin, Khiôpốp thông báo: 

Cuộc tấn công của quân đội Đức đã được ấn định vào ngày 
15-6, nhưng cũng có thể sẽ diễn ra trong những ngày đầu 
tháng Sáu. 

Bức điện tín từ tòa đại sứ của ta ở Lônđơn gửi về ngày 18-6- 
1941, viết: 

Cripps tin chắc rằng đụng độ vũ trang giữa Đức và Liên Xô 
là không thể tránh khỏi, và cuộc chiến tranh này sẽ xảy ra 
chậm nhất là vào khoảng giữa tháng Sáu. Theo Cripps, quân 
Đức hiện đang tập trung 147 sư đoàn (kể cả không quân và 
các lực lượng trợ ứng) dọc biên giới Liên Xô... 

Phó mặc những lời nhắc nhở nghiêm trọng như thế, không 
có một biện pháp thiết yếu nào được đưa ra để nước ta có 
thể chuẩn bị một cách thích đáng công cuộc tự vệ và chống 
trả cuộc tấn công bất ngờ.(3) 

Chúng ta có đủ thì giờ và khả năng thực hiện công cuộc 
chuẩn bị này không? Tất nhiên, có! Chúng ta có thì giờ và 
đủ khả năng. Nền công nghiệp của chúng ta đã phát triển 
đến mức có thể cung cấp mọi nhu cầu cho quân lực Liên Xô. 
Điều này được chứng minh bởi thực tế sau: trong những 
năm đầu thời chiến tranh, mặc dầu chúng ta bị mất phân 
nửa nền công nghiệp cùng những vùng công nghiệp và nông 
nghiệp quan trọng ở Ukraina và phía Bắc Kápkadơ và những 
vùng miền Tây đất nước do sự chiếm đóng của quân thù, 
nhà nước xô-viết vẫn tổ chức được việc sản xuất quân nhu ở 
các vùng nông thôn phía Đông, vẫn đưa vào hoạt động 
những thiết bị được chuyển từ các khu công nghiệp miền 
Tây và đã cung cấp cho quân đội mọi nhu cầu thiết yếu để 


tiêu diệt kẻ địch. 

Nếu nền công nghiệp chúng ta được vận động kịp thời và 
đúng mức để cung cấp quân đội ta những khí cụ cần thiết 
thì các tổn thất của ta trong thời chiến hẳn đã giảm bớt rất 
nhiều. Nhưng cuộc vận động này không được thi hành đúng 
lúc. Ngay trong những ngày đầu chiến tranh, rõ ràng là quân 
lực ta được vũ trang tồi tệ, không đủ đại bác, chiến xa và phi 
cơ để đẩy lùi quân địch. 

Ngay từ thời kỳ trước chiến tranh, nền khoa học và kỹ thuật 
Liên Xô đã phát triển các loại chiến xa và đạc bác tuyệt 
diệu. Có điều việc sản xuất hàng loạt những loại vũ khí này 
đã không được tổ chức kịp thời và trong thực tế, ta chỉ bắt 
đầu hiện đại hóa vũ khí trước ngày chiến tranh bùng nổ mà 
thôi. Thành thử, khi quân thù tấn công lãnh thổ xô-viết, 
chúng ta chẳng có những thiết bị cũ - không còn được sử 
dụng trong công nghiệp quân sự -, và cũng chưa có những 
thiết bị mới, khi ấy mới bắt đầu được chế tạo trong các 
xưởng khí cụ. Đặc biệt, pháo binh của ta rất yếu; ta cũng 
chưa tổ chức sản xuất đạn dược chống xe bọc thép. Nhiều 
vùng chiến lược được phòng thủ kiên cố, nhưng rút cục 
không đương đầu nổi sức tấn công của quân thù vì những 
loại vũ khí cũ đã bị loại bỏ, nhưng vũ khí loại mới chưa được 
sản xuất. 

Sự kiện này, đáng tiếc, không chỉ xảy ra với chiến xa, pháo 
binh và phi cơ. Đầu cuộc chiến, ta còn không đủ cả súng 
trường để cung cấp cho số binh lính mới được điều động. Tôi 
còn nhớ trong những ngày đó, tôi đã gọi điện thoại từ Kiép 
cho đồng chí Malenkốp(4)và nói: "Nhiều chiến sĩ tình nguyện 


xin nhập ngũ và họ đòi cấp súng đạn. Yêu cầu gửi vũ khí cho 
chúng tôi." 

Đồng chí Malenkốp trả lời: "Chúng tôi không thể gửi vũ khí 
cho đồng chí được. Chúng tôi đã gửi tất cả súng trường cho 
Lêningrát. Các đồng chí phải tự vũ trang lấy." (Cả phòng họp 
xôn xao) 

Tình trạng về vũ khí là như thế. 

Liên quan đến vấn đề này, chúng ta không nên quên sự kiện 
sau đây. I t lâu trước khi quân Hítle mở cuộc tấn công chống 
Liên Xô, đồng chí Kóocpônốp - thời ấy là Tư lệnh Quân sự 
Đặc biệt Quân khu Kiép (sau này hy sinh ở trận tuyến) - báo 
cáo cho Stalin biết quân Đức đang dừng chân ở bờ sông 
Bugơ và đang chuẩn bị lực lượng, chắc chắn chúng sẽ mở 
cuộc tấn công trong những ngày gần tới. Do đó, đồng chí đề 
nghị phải thiết lập một hệ thống phòng thủ lớn, di tản 
khoảng 800 ngàn dân sự khỏi các vùng giáp biên giới và xây 
dựng hàng loạt những đầu mối phòng ngự bằng cách thiết 
lập những công sự chống chiến xa, những chiến hào, v. v... 
Moskva trả lời rằng những biện pháp như thế là một hành 
động khiêu khích, không nên khởi sự bất kỳ hành động 
phòng thủ gì dọc biên giới để quân Đức mượn cớ mở cuộc 
hành quân chống lại ta. Do đó, các vùng biên giới của ta 
không được chuẩn bị đầy đủ để đẩy lùi cuộc tấn công của 
quân địch 

Khi quân đội phát-xít thực sự xâm lấn lãnh thổ xô-viết và 
những cuộc hành quân của chúng đã khởi đầu, Moskva vẫn 
ra lệnh không được bắn trả những cuộc pháo kích của quân 
đội Đức. Thử hỏi tại sao? Vì Stalin, mặc dầu sự việc đã rành 


rành, vẫn cứ tưởng chiến tranh chưa xảy ra, tất cả những 
điều này chỉ là hành động khiêu khích của vài đơn vị binh 
lính vô kỷ luật trong quân đội Đức, đòn giáng trả của chúng 
ta sẽ là cái cớ cho người Đức làm bùng nổ cuộc chiến. 

Sự thật sau đây cũng được nhiều người biết đến. Ngay trước 
khi quân Đức xâm chiếm lãnh thổ Liên Xô, một công dân 
Đức đã vượt biên giới và cho biết quân Đức được lệnh tấn 
công Liên Xô vào lúc 3 giờ sáng ngày 22-6. Tin này được 
thông báo ngay cho Stalin nhưng Stalin vẫn hoàn toàn bỏ 
qua. 

Chúng ta có thể thấy Stalin đã khinh thường những lời nhắc 
nhở của một số lãnh đạo quân sự, những thông báo của lính 
Đức đào ngũ và ngay cả những hành động thù địch lộ liễu. 
Thử hỏi đó có phải là tinh thần cảnh giác gương mẫu của 
một lãnh tụ đảng và nhà nước trong một khoảng khắc lịch 
sử nghiêm trọng như thế? 

Thái độ thản nhiên, khinh thường những sự kiện rành rành 
ấy đã đem lại hậu quả ra sao? Kết quả là ngay trong những 
ngày giờ đầu cuộc chiến, ở các vùng biên giới, kẻ thù đã phá 
hủy phần lớn không quân, pháo binh và các trang bị quân sự 
khác của chúng ta. Chúng đã sát hại một phần đáng kể các 
cán bộ quân sự và phá hoại Bộ Tham mưu Quân sự của ta. 
Tất cả những điều này dẫn đến hậu quả là chúng ta không 
ngăn nổi quân thù tiến sâu vào nội địa đất nước(5). 

Những hậu quả rất đáng buồn, nhất là trong giai đoạn đầu 
của cuộc chiến, xảy ra do việc Stalin - do bản tính đa nghỉ 
và dựa trên những lời buộc tội bịa đặt - đã thủ tiêu nhiều 
người trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quân sự và chính trị 


vào thời kỳ 1937-1941. Trong những năm đó, các cuộc đàn 
áp đã triệt hạ những tầng lớp cán bộ quân sự nhất định: hầu 
như từ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng đến những lãnh đạo 
quân sự cấp cao nhất. Trong thời kỳ đó, các nhà lãnh đạo 
quân đội - từng kinh qua chiến trận ở Tây Ban Nha và Viễn 
Đông - đã bị thủ tiêu gần hết.(6) 

Những cuộc khủng bố trên diện rộng lớn đối với các cán bộ 
quân sự đã phá hủy kỷ luật quân sự, vì trong mấy năm liền, 
người ta đã gợi ý sĩ quan các cấp, thậm chí cả binh lính 
trong đảng và trong đoàn Thanh niên cộng sản (Komsomol), 
phải "vạch mặt" chỉ huy của họ như kẻ thù giấu mặt. (Phòng 
họp náo động). 

Tất nhiên, chính sách này đã làm tan vỡ kỷ luật quân đội 
trong giai đoạn đầu của chiến tranh. 

Và, cũng như các đồng chí đã biết, trước chiến tranh chúng 
ta có nhiều cán bộ quân sự lỗi lạc, họ là những người trung 
thành tận tụy với đảng và với Tổ quốc. Chỉ cần nói: những 
người sống sót qua những vụ tra tấn tàn bạo trong ngục tù 
đã tỏ ra là những người yêu nước chân chính và đã anh 
dũng chiến đấu cho vinh quang của tổ quốc, từ những ngày 
đầu của chiến tranh. Tôi muốn nói đến đồng chí 
Rôkôsốpsky(7) (như các đồng chí biết, đã bị giam cầm trong 
tù), đồng chí Gôrơbatốp, Marétskốp (là đại biểu ở Đại hội 
này), đồng chí Pốtlát (một tư lệnh tuyệt vời đã bỏ mình nơi 
trận tuyến) và nhiều, rất nhiều đồng chí khác. Tuy nhiên, 
nhiều tướng lĩnh chỉ huy đã bị thiệt mạng trong các trại lao 
động khổ sai hoặc trong nhà tù, và quân đội ta không bao 
giờ gặp lại họ nữa. 


Tình trạng ấy đã diễn ra vào đầu cuộc chiến và tạo nên mối 
hiểm họa lớn cho tổ quốc chúng ta. 

Chúng ta không nên quên rằng sau những thất bại và những 
tổn thất khốc hại đầu tiên ở chiến trường, Stalin đã mất lòng 
tin và tưởng rằng nước ta đã lâm vào đường cùng.(8) Trong 
một bài diễn văn hồi đó, Stalin tuyên bố: "Chúng ta đã đánh 
mất vĩnh viễn tất cả những gì Lênin tạo ra". 

Sau đó, trong một thời gian dài, trong thực tế Stalin không 
điều khiển các cuộc hành quân, nói chung đồng chí ấy 
không làm gì cả. Stalin chỉ nắm lại quyền chỉ huy quân sự 
sau khi một số ủy viên Bộ Chính trị tới gặp đồng chí ấy yêu 
cầu thi hành cấp tốc một số biện pháp để cải thiện tình hình 
ngoài trận tuyến. Như thế, mối nguy hiểm khôn lường đe 
dọa tổ quốc chúng ta trong thời kỳ đầu chiến tranh, phần 
lớn bởi Stalin đã thực hiện những phương pháp sai lầm trong 
việc lãnh đạo đảng và nhà nước. 

Cố nhiên, chúng ta không thể chỉ nói đến những hoàn cảnh 
khi cuộc chiến tranh mới nổ ra, đã phá hủy trầm trọng quân 
đội và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho chúng ta. Về sau 
này, sự mất bình tĩnh và chuyện Stalin can thiệp loạn xạ vào 
công việc chỉ đạo quân sự cũng làm quân đội ta bị thiệt hại 
nhiều. 

Stalin hoàn toàn không hiểu những sự kiện diễn ra ở trận 
tuyến. Và cũng không thể ngạc nhiên về điều này, nếu 
chúng ta để ý là trong suốt thời kỳ chiến tranh vệ quốc, 
Stalin không hề đi kinh lý một trận tuyến nào, hay một 
thành phố nào vừa được giải phóng, ngoại trừ một cuộc 
thăm viếng đoạn đường ngắn trên quốc lộ Môgiaisk, khi tình 


thế đã ổn định trên trận tuyến. Nhiều tác phẩm văn học đã 
đề cập kỹ lưỡng về chuyến đi này, thêm thắt mọi thứ 
chuyện bịa đặt; đây cũng là đề tài cho lắm tác phẩm nghệ 
thuật tạo hình. 

Cùng lúc đó, Stalin can thiệp vào việc thực hiện những cuộc 
hành quân, đưa ra các mệnh lệnh không căn cứ vào tình 
hình thực tế của trận tuyến, đem lại rất nhiều tổn thất có 
thể tránh khỏi cho quân đội ta. 

Liên quan đến vấn đề này, tôi xin kể một trường hợp điển 
hình, chứng tỏ Stalin đã điều khiển những cuộc hành quân 
ngoài trận tuyến như thế nào. Tham dự Đại hội hôm nay có 
nguyên soái Bagramian(9), chỉ huy các cuộc hành quân ở 
Tổng hành dinh mặt trận phía Tây Nam, và đồng chí có thể 
chứng thực những điều tôi sẽ nói sau đây. 

Năm 1942, khi tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng cho 
quân đội ta ở vùng Kháckốp, chúng tôi đã có quyết định 
đúng đắn: ngừng cuộc hành quân nhằm bao vây Kháckếốp, 
tình thế thực tế hồi đó cho thấy tiếp tục chiến sự có thể gây 
tai hại thảm khốc cho quân đội ta. Chúng tôi đề xuất ý kiến 
này với Stalin, lập luận rằng tình hình hiện tại đòi hỏi phải 
xét lại kế hoạch hành quân, chớ để quân thù có khả năng 
phá hoại các cứ điểm quân đội của ta. 

Trái với lý trí thông thường, Stalin bác bỏ đề nghị của chúng 
tôi và ra lệnh tiếp tục cuộc hành quân bao vây Kháckốp, 
mặc dầu lúc đó nhiều nơi tập trung quân đội ta đang bị đe 
dọa bao vây và tiêu diệt. 

Tôi gọi điện thoại và để nghị với đồng chí Vassilépsky(10) 
như sau: "Alếchsanđrơ Mikhailôvích (đồng chí Vassilépsky có 


mặt trong phòng họp này), đồng chí hãy cầm lấy bản đồ và 
chỉ cho đồng chí Stalin biết thực trạng tình hình." 

Tôi lưu ý là Stalin bày kế hoạch hành binh trên bề mặt một 
quả địa cầu dùng cho học trò. (Phòng họp xôn xao) 

Đúng như vậy các đồng chí ạ, Stalin kiếm một quả địa cầu 
dùng cho học trò thông thường và theo dõi tình hình các 
mặt trận trên đó. Tôi nói với đồng chí Vassilépsky: "Đồng chí 
hãy chỉ tình hình cho đồng chí Stalin trên một chiếc bản đồ; 
trong điều kiện hiện nay chúng ta không thể tiếp tục cuộc 
hành quân như dự định. Phải thay đổi quyết định cũ cho hợp 
với thời cuộc." 

Vassilépsky trả lời vấn đề này đã được Stalin nghiên cứu và 
đồng chí không muốn thảo luận với Stalin nữa vì Stalin 
không muốn bàn cãi thêm nữa. 

Sau khi nói chuyện với Vassilépsky, tôi gọi điện về nhà nghỉ 
Stalin. Nhưng Stalin không trả lời. Malenkốp đến nhấc điện 
thoại. Tôi nói với đồng chí Malenkốp là tôi gọi điện từ mặt 
trận và muốn nói chuyện trực tiếp với Stalin. Qua Malenkốp, 
Stalin bảo tôi hãy bàn bạc với với đồng chí Malenkốp. Lần 
thứ hai, tôi nhấn mạnh là tôi muốn báo cáo trực tiếp với 
Stalin về tình hình nguy cấp của chúng tôi ở mặt trận. 
Nhưng Stalin cho rằng không cần cầm lấy ống nghe và một 
lần nữa, Stalin cho biết tôi phải nói chuyện với đồng chí ấy 
thông qua Malenkốp, mặc dầu lúc đó Stalin chỉ đứng cách 
điện thoại có vài bước. 

Sau khi đã "lắng nghe" đề nghị của tôi bằng cách ấy, Stalin 
trả lời: "Cứ để nguyên mọi thứ như cũ". 

Và kết quả ra sao? Đúng như chúng tôi dự tính. Quân Đức đã 


bao vây các khu tập trung quân đội ta và chúng ta đã bị 
thiệt hại hàng trăm hàng ngàn quân lính. Thế đấy, một thí 
dụ về "thiên tài" quân sự của Stalin và nó đã mang lại hậu 
quả cho chúng ta như thế nào! (Cả phòng họp xôn xao) 

Sau chiến tranh, một bận Stalin gặp gỡ các ủy viên Bộ Chính 
trị, Anastasi Ivanôvích Mikôian(11) có nhắc đến chuyện 
khrushốp đã có lý khi đồng chí ấy gọi điện báo cáo về vấn 
đề hành quân vùng Kháckốp, và thật đáng tiếc ý kiến của 
Khrushốp đã không được chấp thuận. 

Các đồng chí hãy tưởng tượng Stalin nổi khùng như thế nào! 
Làm sao có thể giả thiết là Stalin không có lý? Bởi Stalin là 
một "thiên tài", mà một "thiên tài" luôn luôn phải có lý! Bất 
kỳ ai đều có thể sai lầm, nhưng Stalin tự cho mình không 
bao giờ sai lầm, đồng chí ấy luôn luôn có lý. Stalin không 
bao giờ nhận mình sai, sai lớn hoặc sai nhỏ, mặc dầu đồng 
chí ấy đã mắc nhiều sai lầm cả trong những vấn đề lý thuyết 
cũng như về mặt thực hành. Sau khi Đại hội bế mạc, chắc 
chắn chúng ta cần khảo sát lại nhiều cuộc hành quân và 
trình bày nó dưới ánh sáng thích hợp. 

Các sách lược dính líu đến Stalin, người vốn không hề để 
tâm đến những điều căn bản của nghệ thuật lãnh đạo quân 
sự, đã làm chúng ta hao tổn nhiều xương máu, cho đến lúc 
chúng ta ngăn chặn được quân thù và chuyển sang phản 
công. 

Các nhà quân sự đều biết ngay từ cuối năm 1941, đáng lý 
phải đẩy mạnh cuộc tổng hành quân đánh chặn ngang quân 
địch để tiến vào hậu tuyến của chúng, Stalin lại ra lệnh 
đánh trực diện để chiếm từ vùng này sang vùng nọ. Chiến 


thuật này gây cho chúng ta nhiều tổn hại nặng nề, cho đến 
khi các đại tướng của ta - hai vai mang mọi gánh nặng của 
chiến tranh - đã biến đổi tình hình và chuyển sang những 
cuộc hành quân mềm dẻo hơn, mang lại những thay đổi lớn 
tức thì, có lợi cho chúng ta. 

Bởi vậy, thật là nhục nhã khi sau những chiến thắng lớn, 
phải trả bằng giá rất đắt, Stalin lại đặt dấu hỏi về công trạng 
của nhiều nhà chỉ huy quân sự, những người đã có công 
đánh bại quân thù; đồng chí ấy không thể nào coi những 
công lao ở mặt trận lại lại có thể do người khác làm nên. 
Stalin rất muốn biết sự đánh giá của mọi người về đồng chí 
Giukốp(12), nhà lãnh đạo quân sự của ta. Nhiều lần đồng chí 
ấy hỏi ý kiến tôi về đồng chí Giukốp. Khi ấy tôi đáp: "Tôi biết 
Giukốp từ lâu. Đồng chí là một vị tướng có tài năng và một 
lãnh đạo quân sự giỏi." 

Sau chiến tranh, Stalin bắt đầu gieo rắc nhiều tiếng xấu về 
Giukốp, chẳng hạn: "Đồng chí đã khen ngợi Giukốp, nhưng 
đồng chí ấy có gì đáng được khen ngợi đâu. Người ta kể, 
trước mỗi cuộc hành quân, đồng chí ấy vớ một nắm đất, đưa 
lên mũi ngửi rồi nói: "Chúng ta có thể tấn công" hoặc ngược 
lại: "Chưa thể thực hiện kế hoạch dự định!" 

Hồi đó, tôi đã trả lời Stalin như sau: "Thưa đồng chí Stalin, 
tôi không biết ai đã bịa đặt điều đó, nhưng không phải là 
như thế." 

Có thể chính Stalin đã bịa đặt ra những chuyện kiểu ấy để 
hạ thấp vai trò và tài năng quân sự của nguyên soái Giukốp. 
Cùng lúc đó, Stalin rất sốt sắng tự tỏ ra mình là một tướng 
lĩnh giỏi; bằng những phương cách khác nhau, Stalin đã gieo 


rắc trong đầu óc quần chúng ý nghĩ rằng mọi chiến thắng 
của đất nước Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 
đều do lòng quả cảm, sự can đảm và thiên tài lỗi lạc của 
Stalin. Chẳng khác anh chàng Kryuchkốp(13) huyền thoại, 
chém một nhát kiếm chết bảy kẻ địch. (Phòng họp xôn xao) 
Cũng trong phạm vi vấn đề này, chúng ta thử xem các phim 
ảnh lịch sử và quân sự và một vài tác phẩm văn học của 
chúng ta. Thật là chán ngấy: mục đích thực sự của chúng là 
tụng ca thiên tài quân sự của Stalin. Chúng ta hãy thử nhớ 
lại cuốn phim Berlin thất thủ(14). Trong đó, Stalin là nhân 
vật duy nhất hành động; đồng chí ấy ra lệnh trong một gian 
phòng có nhiều ghế bỏ trống, chỉ có một người đến gần 
Stalin và báo cáo gì đó. Người đó là Pôskrêbưshép(15), kẻ 
hầu cận trung thành của Stalin. (Tiếng cười trong phòng 
họp) 

Còn ban chỉ đạo quân sự ở đâu? Bộ Chính trị ở đâu? Chính 
phủ ở đâu? Họ làm gì và đang bận việc gì? Cuốn phim không 
đả động tới. Stalin đã hành động thay tất cả mọi người, 
chẳng quan tâm đến ai, chẳng hỏi ý kiến ai. Trong cuốn 
phim này, mọi việc đã bị bịa đặt trước mắt nhân dân. Vì sao 
ư? Bởi, không thèm để tâm đến thực tế và sự thật lịch sử, 
người ta muốn trình bày Stalin trong vầng hào quang. 

Một câu hỏi được đặt ra: những người lính vác trên hai vai 
mọi gánh nặng chiến tranh ở đâu? Họ hoàn toàn vắng mặt 
trong cuốn phim; Stalin không chừa cho họ một chỗ đứng 
nào. 

Trong cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, chiến thắng không 
phải là sản phẩm của Stalin, nó thuộc về toàn đảng, toàn 


chính phủ Liên Xô, thuộc về quân đội anh hùng, những 
tướng lĩnh tài ba và những người lính quả cảm, thuộc về 
toàn thể nhân dân Liên Xô. (Vỗ tay kéo dài) 

Các ủy viên Ban chấp hành trung ương, các Dân ủy, các nhà 
lãnh đạo kinh tế, các đại diện xuất sắc của nền văn hóa xô- 
viết, những người đứng đầu tổ chức đảng và xô-viết địa 
phương, các kỹ sư và các chuyên viên - mỗi người trên 
cương vị của mình, đã mang hết sức lực và khả năng của 
mình để làm nên chiến thắng. 

Hạt nhân của xã hội chúng ta đã tỏ ra anh dũng khác 
thường: giai cấp công nhân vinh quang, nông dân tập thể, 
giới trí thức Liên Xô - dưới sự lãnh đạo các tổ chức của đảng 
- đã vượt qua những khó khăn khôn lường của thời chiến và 
đã mang hết sức bình sinh bảo vệ tổ quốc. 

Những phụ nữ xô-viết - nhận về mình gánh nặng của công 
tác sản xuất trong các nhà máy, các nông trang và các 
ngành kinh tế và văn hóa - cũng đã làm nên những chiến 
công hiển hách và vẻ vang. Nhiều phụ nữ đã tham gia trực 
tiếp vào cuộc chiến đấu ở tiền tuyến. Giới thanh niên chúng 
ta cũng đóng góp vô biên ngoài mặt trận cũng như ở hậu 
phương, trong công cuộc bảo vệ đất nước xô-viết và dẹp tan 
quân thù. 

Những người lính xô-viết, những tướng lãnh và các chiến sĩ 
chính trị ở mọi cấp đã có những công lao bất diệt. Sau các 
thiệt hại đáng kể của quân đội ta trong những tháng đầu 
của cuộc chiến, họ vẫn bình tĩnh chỉnh đốn hàng ngũ trong 
quá trình chiến đấu, họ đã tạo ra và củng cố trong thời chiến 
một đạo quân hùng mạnh và chiến đấu anh dũng, chẳng 


những đã đẩy lùi kẻ thù hùng mạnh và xảo quyệt mà còn 
đập tan bọn chúng. 

Những chiến tích tuyệt vời của hàng trăm triệu dân chúng ở 
miền Đông và miền Tây trong cuộc đấu tranh chống họa nô 
lệ phát-xít sẽ còn sống mãi trong ký ức của nhân loại biết 
ơn, hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ sau này. (Võ tay kéo dài) 
Vai trò và công trạng chính của chiến thắng vĩ đại này thuộc 
về đảng cộng sản ta, thuộc về các lực lượng vũ trang xô- 
viết, thuộc về hàng chục triệu nhân dân Liên Xô do đảng 
đào tạo. 

Chú thích: 

1- Sau Thế chiến thứ hai, tất cả những văn kiện của đảng 
cộng sản Liên Xô (và các đảng cộng sản khác trên thế giới) 
đều đề cao "thiên tài quân sự lỗi lạc" của Stalin và coi Stalin 
là người độc nhất đã sáng lập ra Hồng quân xô-viết trong 
cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917. (Sự thật, người sáng 
lập Hồng quân là Lép Trốtsky) 

Nguyên soái Bunganin viết trong cuốn sách Stalin và lực 
lượng vũ trang xô-viết: 

Stalin là người sáng lập quân đội Liên Xô và đồng chí là một 
nhà quân sự đại tài của thời đại này. Tất cả những cuộc 
hành quân trong cuộc chiến tranh vệ quốc đều do đồng chí 
Stalin định đoạt và đều được thực hiện dưới sự chỉ huy của 
đồng chí. 

Malenkốp viết trong tờ Prápđa số ra ngày 21-12-1949: 

Trong cuộc Đại chiến thế giới thứ hai, khi quân đội phát-xít 
tràn ngập và bao trùm các nước trong vòng đen tối, đe dọa 
nền văn minh nhân loại, đồng chí Stalin, đứng đầu Liên Xô, 


đã đứng ra chỉ huy sự nghiệp dẹp tan bọn Hítle hung hãn. 
Đồng chí đã đem lại thắng lợi cho các dân tộc yêu chuộng 
hòa bình. Đồng chí là một đại tướng tài giỏi, đã cứu thoát 
nhân loại khỏi gông cùm phát-xít. 

Những tuyên truyền bịa đặt khổng lồ này, chẳng những gây 
ấn tượng trong đầu óc những người cộng sản mà còn gieo 
rắc ảnh hưởng ngay trong giới trí thức thật tâm và nhiều sử 
gia đứng đắn trên thế giới. Ai ai cũng tin Stalin là một "nhà 
quân sự đại tài". Riêng có Lép Trốtsky đã vạch rõ sự thật 
trong những cuốn Stalin hay Đời tôi. 

2- Nội dung bức thư của Sớcsin như sau: 

Tôi nhận được tin chắc chắn quân đội Đức sẽ xâm chiếm 
Nam Tư sau ngày 20-3 và sau đó, họ vận dụng ba trong năm 
sư đoàn chiến xa từ Roumanie tiến qua miền Nam Ba Lan. 
Khi được tin cuộc cách mạng Nam Tư bùng nổ, họ tạm hoãn 
và cho lùi thời điểm nói trên. Tôi mong ngải sẽ nhận thức rõ 
ý nghĩa của sự kiện này. 

3- Stalin tin ở Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đã ký 
năm 1939 với Hítle. Vì vậy, Stalin đã chia Ba Lan với Hítle và 
để Hítle rảnh tay về phương Tây. Dân ủy Ngoại giao Liên Xô 
Môlôtốp từng công khai chào mừng những chiến thắng của 
Hítle ở Pháp. Dựa vào Hiệp ước kể trên, Stalin đem quân 
tràn vào Phần Lan, chiếm cứ ba nước Bantơ và chiếm miền 
Bétsarabi của Rumani. Ông ta không ngờ nước Đức lại trở 
mặt và cũng không tính chuyện có thể hợp tác với các nước 
phương Tây để chống lại Hítle. (Xin xem cuốn Chủ nghĩa 
Stalin của sử gia Liên Xô R. Métvêđép do Nhà xuất bản Le 
Seuil ở Paris dịch và phát hành năm 1972) 


4- G.M. Malenkốp (1902-1988): bí thư Ban chấp hành Trung 
ương năm 1937, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô thời kỳ 
1953-1955, ủy viên Bộ Chính trị đến năm 1957, cộng sự 
thân tín của Stalin. 

5- Khrushốp cải chính huyền thoại cho rằng Stalin đã dùng 
chiến thuật chống Napôlêông của nguyên soái Kutudốp thời 
trước: nhử quân thù tiến sâu vào nội địa rồi để chúng bị sa 
lầy trên trận địa. Sự thật, vì Liên Xô không chuẩn bị mà 
quân đội Đức đã tiến sâu vào lãnh thổ xô-viết một cách dễ 
dàng, gây nhiều tổn thất (không cần thiết và lẽ ra có thể 
tránh khỏi) cho nhân dân và Hồng quân. 

6- Khrushốp công nhận những cuộc khủng bố. xta-lin-nít 
không đem lại sự củng cố chế độ như nhiều người lầm 
tưởng. Sự thật, nó đã dẫn tới kết quả tệ hại là gây hoang 
mang và làm mất lòng tin trong quân đội. Nhưng Khrushốp 
không nói hết tên những sĩ quan cao cấp đã bị triệt hạ: các 
nguyên soái Tukhachépsky, Bliukhe, Êgôrốp; các đại tướng 
Ansơnít, Biêlốp, Kachirin, Korơkơ, Ubôrêvích, Âydêman, 
Phenman, Primakốp, Pútna; các thủy sư đô đốc Ôrơlốp, 
Víchtôrốp, Sípkốp, v.v... Trong năm 1938, những cuộc thanh 
trừng đã thủ tiêu tất cả 80 thành viên Hội đồng Quân sự 
(thành lập năm 1934) và nhiều tướng tá khác. Người ta ước 
tính có tới 30.000 thượng và hạ sĩ quan bị xử bắn. 

7- Nguyên soái Kônstantin K. Rôkôsốpsky bị bắt năm 1937 ở 
Lêningrát, bị tra tấn và cầm tù tới năm 1941 mới được thả. 
Năm 1956 được cử làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Ba Lan. 
Trong giai đoạn "tẩy trừ", nhiều đại tướng khác như 
Alếchsanđrơ V. Góocbatốp nhiều nguyên soái khác như Cyrin 


A. Mêrétskốp cũng ở trường hợp như Rôkôsốpsky. 

8- Khrushốp cải chính huyền thoại cho rằng Stalin cũng 
quyết tâm đấu tranh đến cùng và do đó, đã củng cố được 
tinh thân quân đội và nhân dân. Huyền thoại này cũng đã 
được chính con gái Stalin cải chính. Sau này, để không ai 
biết đến việc mình mất lòng tin, Stalin đã tìm cách thủ tiêu 
tất cả những nhân chứng từng chứng kiến sự thật ngày đó. 
9- Ilvan K. Bagramian: đảng viên từ năm 1938, nguyên soái 
Hồng quân năm 1955, thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 1956. 
10- Alếchsandrơ Vassilépsky: đảng viên từ năm 1938, 
nguyên soái Hồng quân năm 1943, ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương năm 1952. 

11- Anastasi I. Mikôian (1895-1978): nhập đảng năm 1915, 
thành viên Ban chấp hành Trung ương từ năm 1923, ủy viên 
Bộ Chính trị thời kỳ 1935-1966, phó chủ tịch thứ nhất Hội 
đồng Bộ trưởng từ năm 1955, chủ tịch nước thời kỳ 1964- 
1965. Bạn thân của Khrushốp. 

12- Ghêorghi Giukốp (1896-1974): nguyên soái Hồng quân 
năm 1943, thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 1955, ủy viên Bộ 
Chính trị tháng 6-1957. Bị truất bỏ hết mọi chức vụ tháng 
10-1957. 

13- Kudơma Ktiútchkốp: ky binh ở vùng sông Đông, tham 
gia du kích chống Đức trong Thế chiến thứ nhất (1914). 
Được báo chí đề cao như một vị anh hùng cứu nước. Sau 
này, tên tuổi Ktiútchkốp tượng trưng cho chủ nghĩa sô-vanh. 
14- Bộ phim Berlin thất thủ của đạo diễn Mikhain Chiaureli, 
quay năm 1949. Nguyên soái Giukốp - người lãnh đạo Hồng 
quân chinh phục Berlin - chỉ xuất hiện vài phút để nhận 


mệnh lệnh của Stalin. Sau Đại hội lần thứ XX, cuốn phim này 
bị thu hồi. 

15- Alếchsanđrơ N. Pốtskrêbưshép: đảng viên từ năm 1917, 
ủy viên Ban chấp hành Trung ương, bí thư đặc biệt của 
Stalin. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
diệt chủng và khủng bố 


Thưa các đồng chí, 

Bây giờ tôi xin được đề cập đến vài sự việc khác. Liên bang 
xô-viết đã được đánh giá là tấm gương một quốc gia gồm 
nhiều dân tộc vì trong thực tế, chúng ta đã đảm bảo quyền 
bình đẳng và tình đoàn kết giữa tất cả các dân tộc sống 
chung trên tổ quốc rộng lớn của chúng ta. 

Như thế, ta càng thấy những hành động do Stalin đề xướng - 
đã vi phạm trắng trợn những nguyên tắc lê-nin-nít căn bản 
về chính sách cùng chung sống giữa các dân tộc của nhà 
nước Liên Xô - mới kinh khủng biết nhường nào! Chúng tôi 
muốn nói đến việc đày ải hàng loạt các dân tộc khỏi mảnh 
đất quê hương của họ, trong số đó có cả những người cộng 
sản, những đoàn viên Komsomol, không loại trừ một ai; 
không một quan điểm quân sự nào có thể biện minh cho sự 
đày ải đó. 

Chẳng hạn, cuối năm 1943, khi những cuộc tấn công liên tục 
trên các trận tuyến của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã 
quyết định kết thúc cuộc chiến, một nghị quyết được đưa ra 
nhằm đày ải dân tộc Karachai(1 )khỏi những mảnh đất họ 
đang cư trú. Quyết định này đã được thực hiện. 

Cũng vào thời kỳ đó, khoảng cuối tháng 12-1943, tất cả dân 
chúng nước Cộng hòa Tự trị Kanmức(2) cũng chịu chung một 
số phận. Tháng 3-1944, tất cả dân tộc Chêchen và 


Ingushơ(3) bị xua đuổi, còn nước Cộng hòa Tự trị Chêchen- 
Ingushơ bị giải tán. 

Tháng 4-1944, tất cả dân Bankarơ bị đuổi khỏi lãnh thổ nước 
Cộng hòa Tự trị Kabácđô-Bankarơ đến các vùng khác, bản 
thân nước cộng hòa này bị đổi tên thành Cộng hòa Tự trị 
Kabácđô. 

Dân tộc Ukraina chỉ thoát được số phận trên bởi họ quá 
đông và không biết đưa họ đi đâu. Nếu không thì họ cũng bị 
đày ải rồi. (Tiếng cười và náo động trong phòng) 

Không chỉ người mác-xít - lê-nin-nít mà ai ai có chút suy nghĩ 
cũng không hiểu nổi tại sao có thể buộc tội phản bội cho cả 
một dân tộc, kể cả phụ nữ, trẻ nhỏ, người già, người cộng 
sản, đoàn viên Komsomol, v.v...; làm sao có thể áp dụng các 
biện pháp khủng bố trả đũa đối với cả một dân tộc - khiến 
họ phải đau khổ và chịu đựng - vì những hành vi của một số 
người hay một số tập đoàn chống lại ta(4). 

Sau cuộc chiến tranh cứu quốc, đất nước ta đã tự hào nhớ 
lại những chiến thắng vẻ vang, đạt được nhờ sự hy sinh vô 
bờ bến và những cố gắng vĩ đại của toàn dân. Cả nước như 
sống trong một cơn sảng khoái chính trị. Đảng ta sau chiến 
tranh lại càng gắn bó hơn trước. Trong lửa đạn chiến tranh, 
đội ngũ cán bộ đảng đã được tôi luyện và vững mạnh. Trong 
những điều kiện đó, không ai trong đảng có thể nghĩ tới khả 
năng một âm mưu gì. 

Và chính trong thời kỳ này, cái gọi là "vụ án Lêningrát" đã 
nảy ra. Ngày nay chúng ta đã chứng tỏ được đây chỉ là một 
vụ ngụy tạo. Trong số các đồng chí bị sát hại hoàn toàn oan 
uổng, có Vôdơnêsensky, Kudơnétsốp, Rôđiônốp, Pốpkốp(5) 


và nhiều người khác. 

Như chúng ta đã biết đồng chí Vôdơnêsensky và 
Kudơnétsốp là những lãnh đạo tài ba và xuất sắc. Họ đã có 
lúc rất gần gũi Stalin. Chỉ cần nhắc đến việc Stalin đã giao 
phó trọng trách Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Chính phủ 
cho đồng chí Vôdơnêsensky và đồng chí Kudơnétsốp đã được 
bầu làm bí thư Ban chấp hành trung ương đảng. Ngay việc 
Stalin ủy nhiệm Kudơnétsốp lãnh đạo các tổ chức an ninh 
nhà nước(6) cũng chứng tỏ Kudơnétsốp được tin cẩn đến 
mức nào. 

Làm sao có thể xảy ra chuyện những người này bị tố cáo là 
"kẻ thù của nhân dân" và bị thủ tiêu? Những sự kiện xảy ra 
đã chứng minh "vụ án Lêningrát" là một biểu hiện của sự 
độc đoán sta-lin-nít đối với các cán bộ đảng. 

Nếu hồi đó, trong Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị 
tình hình diễn ra bình thường thì những việc như thế đã 
được bàn bạc theo cách làm thực tiễn của đảng và những sự 
việc liên quan đến nó đã được cân nhắc. Như thế, vụ việc 
này - cũng như các vụ tương tự - đã không thể nào xảy ra 
được. 

Tôi cần phải nói rằng sau chiến tranh, tình hình ngày càng 
phức tạp. Stalin ngày càng thất thường hơn, nóng nảy hơn 
và hung hãn hơn; đặc biệt là tính đa nghi ngày càng tăng 
lên. Căn bệnh săn đuổi cuồng bạo của đồng chí ấy đã đạt tới 
mức độ không thể tưởng tượng được. Trước mắt Stalin, nhiều 
cộng sự đã trở thành kẻ thù. Sau chiến tranh, Stalin ngày 
càng tách rời tập thể. Stalin một mình định đoạt mọi việc, 
không để ý đến một ai hoặc một sự kiện nào cả. 


Tính đa nghi không thể tưởng tượng nổi này của Stalin được 
một tên khiêu khích hạ đẳng và đê tiện là Bêrya lạm dụng 
một cách rất khôn khéo. Y đã sát hại hàng ngàn người cộng 
sản và thường dân xô-viết trung thành. Sự thăng chức 
nhanh chóng của Vôdơnêsensky và Kudơnétsốp khiến Bêrya 
lo ngại. Cũng như hiện nay, ta đã có bằng chứng Bêrya là 
người đã "xung phong" phục vụ Stalin về việc y và các đồng 
sự đã bày đặt một tài liệu dưới hình thức những lời tuyên bố, 
những thư nặc danh cùng mọi thứ đồn đại và đơm đặt 
khác(7). 

Ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét lại vụ án giả 
mạo mà người ta gọi là "vụ án Lêningrát"; những người vô 
tội bị hành hạ đã được minh oan và danh dự vẻ vang của tổ 
chức đảng vùng Lêningrát được phục hồi. Những kẻ bày đặt 
vụ án này như Abakumốp(8) và bè lũ bị đưa ra tòa án; 
chúng bị xét xử ở Lêningrát và đã đền tội một cách đích 
đáng. 

Có người đặt câu hỏi: tại sao đến giờ chúng ta mới thấy rõ 
cốt lõi của vụ này, tại sao trước kia - lúc sanh thời Stalin - 
chúng ta không làm gì để ngăn cản việc những người vô tội 
bị giết hại? Bởi Stalin đã đích thân để tâm đến "vụ án 
Lêningrát" và đa số ủy viên Bộ Chính trị hồi đó đã không 
biết mọi chỉ tiết của vụ này, vì vậy họ không thể can thiệp. 
Khi Stalin nhận được những tài liệu do Bêrya và Abakumốp 
chuyển đến, đồng chí ấy không hề xem xét những lời vu 
khống mà lập tức hạ lệnh chấm dứt mọi điều tra về "vụ 
việc" của Vôdơnêsensky và Kudơnétsốp. Điều này định đoạt 
số phận của họ. 


Trên phương diện này, vụ án tổ chức quốc gia Mingrêlia - 
dường như hoạt động ở vùng Grudya - cũng rất có tính tiêu 
biểu. Như chúng ta biết, những nghị quyết về vụ này đã 
được Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Liên Xô 
thông qua hồi tháng 11-1951 và tháng 3-1952, nhưng không 
hề được thảo luận trước ở Bộ Chính trị. Stalin đã đích thân 
đọc chúng cho người ta viết, và những nghị quyết ấy đã kết 
án rất nặng nề nhiều người cộng sản nhiệt huyết. Theo 
những tài liệu được đưa ra, người ta bảo rằng ở Grudya có 
một tổ chức quốc gia đặt mục đích thủ tiêu chính quyền xô- 
viết với sự viện trợ của các siêu cường đế quốc. 

Dựa vào đó, hàng loạt cán bộ lãnh đạo đảng và xô-viết đã bị 
bắt giam. Sau này, chúng ta có những bằng cớ chứng tỏ đây 
chỉ là chuyện vu khống nhằm chống lại tổ chức đảng ở 
Grudya. 

Chúng ta biết ở Grudya cũng như tại nhiều vùng khác, thỉnh 
thoảng chủ nghĩa quốc gia tư sản mang tính địa phương lại 
bùng lên. Một câu hỏi được đề ra: thử hỏi ở vào thời kỳ 
những nghị quyết nói trên được thông qua, những xu hướng 
quốc gia có đến mức khiến việc Grudya tách rời khỏi Liên 
bang Xô Viết và sát nhập với Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một mối 
họa thực sự hay không? (Tiếng ồn ào và tiếng cười trong 
phòng họp ) 

Dĩ nhiên, tất cả những điều ấy chỉ là nhảm nhí. Hoàn toàn 
loại trừ khả năng có người nào đó nghĩ đến một chuyện như 
thế. Ai cũng biết vùng Grudya đã phát triển như thế nào 
trên địa hạt kinh tế và văn hóa dưới sự chế độ xô-viết. Sản 
lượng công nghiệp của Cộng hòa Grudya đã tăng gấp 27 lần 


so với thời kỳ trước cách mạng. Nhiều ngành công nghiệp 
mới - trước đây không có ở Grudya - đã xuất hiện: công 
nghiệp gang thép, công nghiệp dầu lửa, chế tạo cơ khí, v.v... 
Nạn mù chữ, trước cách mạng chiếm tỷ lệ 78% dân chúng 
Grudya, đã được thanh toán từ lâu. 

Khó có thể tưởng tượng được dân Grudya lại đi phấn đấu để 
sát nhập với Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi so sánh hoàn cảnh của họ 
với tình cảnh nặng nề của quần chúng lao động Thổ Nhĩ Kỳ. 
Năm 1955, tính theo đầu người, Grudya sản xuất thép gấp 
18 lần Thổ Nhĩ Kỳ. Về điện lực, Grudya sản xuất gấp chín lần 
Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tính theo đầu người. Theo kê khai dân số 
năm 1950, 65% dân số Thổ Nhĩ Kỳ mù chữ; tỉ lệ này lên đến 
80% ở phụ nữ. Nước Grudya có 19 trường đại học và cao 
đẳng với 39 ngàn sinh viên, nghĩa là nhiều gấp tám lần Thổ 
Nhĩ Kỳ (tính theo một ngàn nhân khẩu). Đời sống sung túc 
của công nhân nước Grudya được nâng cao chưa từng thấy 
dưới chế độ xô-viết. 

Hiển nhiên là khi nền kinh tế và văn hóa - cũng như nhận 
thức chủ nghĩa xã hội của quần chúng lao động - phát triển 
ở nước Grudya, nguồn suối nuôi dưỡng động lực của chủ 
nghĩa quốc gia tư sản càng bị cạn kiệt. 

Những biến cố xảy ra sau đó chứng tỏ không có một tổ chức 
quốc gia nào ở Grudya cả. Hàng ngàn người vô tội đã trở 
thành nạn nhân của chính sách độc đoán và vô luật pháp. 
Và tất cả những điều này đã xảy ra dưới sự lãnh đạo "thiên 
tài" của Stalin, "người con vĩ đại của dân tộc Grudya", như 
dân chúng Grudya vẫn thích gọi Stalin như thế. (Phòng họp 
náo động) 


Chú thích: 

1- Người Karachai xuất xứ từ một dân tộc thiểu số Thổ Nhĩ 
Kỳ ở miền Tây Kápkadơ, bị Nga chiếm vào thế kỷ 19. Dân 
tộc này có chừng 75.000 người. Phần lớn đất đai của họ bị 
sát nhập vào nước Grudya. 

2- Dân tộc Kanmức sống ở vùng thảo nguyên phía Tây cửa 
sông Vônga, tiếng nói của họ thuộc hệ Mông Cổ. 

3- Chêchen và Ingushơ là hai dân tộc sống ở phía Bắc sườn 
núi Kápkadơ, có tiếng nói thuộc hệ ngôn ngữ Kápkadơ. 

4- Người phụ trách việc đày ải các dân tộc này là Bêrya. Sau 
khi chiếm được vùng Kápkadơ, phát-xít Đức hứa sẽ mang lại 
nền độc lập cho người Chêchen,Ingushơ, Banka và Kanmức; 
vì vậy, một số người thuộc các dân tộc này theo quân Đức. 
Dựa vào cớ đó, Stalin đã thực hiện những vụ đày ải đại quy 
mô và đẫm máu đối với các dân tộc nói trên. 

5- Nikôlai Vôdơnêsensky (1903-1950): viện sĩ, ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương năm 1939, chủ tịch U+y ban Kế 
hoạch Nhà nước, ủy viên Bộ Chính trị năm 1947, phó chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

- Alếchxây Kudơnétxốp: bí thư thành ủy Lêningrát năm 
1945, bí thư Ban chấp hành Trung ương và ủy viên phụ trách 
Ban tổ chức Trung ương năm 1946. 

- Mikhain Rôđinốp: thủ tướng Cộng hòa Liên Xô, ủy viên phụ 
trách Ban tổ chức Trung ương năm 1946. 

- Piết Pốpkốp: ủy viên Ban chấp hành Trung ương năm 1939, 
bí thư thứ nhất thành ủy Lêningrát năm 1949. 

6- Kudơnétxốp lãnh đạo hai cơ quan an ninh: Bộ An ninh 
Quốc gia và Bộ Nội vụ. 


7- Đổ cho Bêrya và Abakumốp mọi tội lỗi trong "vụ án 
Lêningrát" là một quan điểm thường thấy ở Liên Xô ngày 
xưa. Kỳ thực, Stalin chỉ đạo trực tiếp vụ này, vì ông ta lo 
ngại Vôdơnêsensky và Kudơnétxốp, hai nhà lãnh đạotrẻ xuất 
sắc và có tầm nhìn độc lập sẽ có thể trở nên một đe dọa cho 
quyền uy của mình. 

8- Victor S. Abakumốp: bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia thời 
kỳ 1947-1951, bị xử tử năm 1954. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
xung đột với Nam Tư. 


Bản tính độc đoán của Stalin không những đã bộc lộ trong 
các quyết định liên quan đến sinh hoạt nội bộ của đất nước, 
mà còn cả trong những mối quan hệ quốc tế của Liên Xô. 
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương hồi tháng Bảy 
đã xem xét cặn kẽ những lý do gây ra cuộc xung đột với 
Nam Tư(1). Ơ đây, Stalin đã đóng một vai trò vô lý. Những 
vấn đề đặt ra trong "vụ Nam Tư" đều có thể giải quyết bằng 
sự tranh luận mang tính đảng giữa các đồng chí với nhau. 
Không có một nguyên cớ đáng kể nào khiến "vụ" này phát 
triển: hoàn toàn có thể tránh sự đoạn tuyệt với Nam Tư hồi 
đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các lãnh tụ Nam 
Tư không phạm phải sai lầm và thiếu sót. Nhưng những sai 
lầm và thiếu sót đó đã được Stalin thổi phồng lên một cách 
ghê gớm, và việc này đã dẫn tới sự đoạn tuyệt với một nước 
anh em. 

Tôi còn nhớ những ngày đầu khi cuộc xung đột giữa Liên Xô 
và Nam Tư bắt đầu được thổi phồng một cách giả tạo. Một 
bận từ Kiép về Moskva, tôi được Stalin mời đến hội kiến. Cho 
tôi xem bản sao bức thư gửi Titô mới nhận được, Stalin hỏi 
tôi: "Đồng chí đã đọc thư này chưa?" Rồi không đợi tôi trả 
lời, đồng chí ấy nói: "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út là Titô 
không còn nữa. Hắn sẽ đổ!" 

Chúng ta đã trả một giá đắt cho việc "vẩy ngón tay út" của 


Stalin. Lời tuyên bố này phản ảnh bệnh vĩ nhân cuồng của 
Stalin, nhưng đồng chí ấy vẫn luôn làm như thế: "Tôi chỉ cần 
vẩy ngón tay út là Kốtsiô sẽ biến mất"; "Tôi chỉ cần vẩy ngón 
tay út một lần nữa - là Vôdơnêsensky, Kudơnétsốp và nhiều 
đứa khác sẽ tiêu”. 

Nhưng điều này đã không xảy ra với Titô. Mặc dầu Stalin ra 
sức vẩy - chẳng những ngón út mà mọi thứ có thể lay 
chuyển khác -, Titô vẫn không đổ. Vì sao? Bởi lẽ ở trường 
hợp xung đột xảy ra với các đồng chí Nam Tư, sau lưng Titô 
có cả một nhà nước và một dân tộc đã trải qua trường học 
gian khổ của cuộc chiến đấu cho tự do và độc lập, một dân 
tộc ủng hộ những lãnh tụ của họ.(2) 

Các đồng chí có thể thấy tính huyênh hoang tự đại điên 
cuồng của Stalin đã đưa chúng ta đến đâu: đồng chí ấy đã 
mất hẳn cảm giác thực tế. Stalin bộc lộ tính kiêu căng và đa 
nghi của mình không những đối với một số cá nhân ở Liên 
Xô, mà còn đối với các đảng và các nhà nước khác nữa. 
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng trường hợp Nam Tư và 
chúng tôi đã tìm được một giải pháp đúng đắn được các dân 
tộc Liên Xô và Nam Tư ủng hộ, được quần chúng lao động 
các nước Dân chủ Nhân dân và cả nhân loại tiến bộ chấp 
nhận. Việc xóa bỏ những mối quan hệ bất thường với Nam 
Tư đã phục vụ các quyền lợi của phe xã hội chủ nghĩa và 
những lợi ích của hòa bình thế giới. 

Chú thích: 

1- Sau cuộc xung đột chính trị giữa Liên Xô và Nam Tư, năm 
1950, Nhóm trốt-kít Việt Nam ở Pháp - cơ quan điều khiển 
Hiệp đoàn thợ Việt Nam ở Pháp - đã tổ chức một nhóm Việt 


kiều vùng Paris lấy tên Đoàn tháng Mười (gồm hơn ba mươi 
người) qua Nam Tư "tìm sự thật". Sau một tháng khảo sát ở 
Nam Tư, Đoàn tháng Mười tuyên bố một bản Quyết nghị 
phản đối việc vu cáo Nam Tư là nước phát-xít, nhận định 
nước Nam Tư đồng tính chất như Liên Xô, Trung Hoa và các 
nước dân chủ nhân dân khác. 

Trong thời kỳ này, nhiều tờ báo Việt ngữ ở Pháp như Công 
nhân (của Công nhân Tương trợ), Văn hóa Liên hiệp v.v... - 
dưới ảnh hưởng của đảng cộng sản - đã tố cáo Nhóm trốt-kít 
Việt Nam ở Pháp theo "phát-xít Titô". Họ tuyên truyền khẩu 
hiệu Hiệp đoàn trốt-kít phát-xít Titô. 

2- Sự đoạn tuyệt giữa Stalin và Titô không phải là sự tuyệt 
giao giữa hai cá nhân. Nó có ý nghĩa lịch sử quan trọng do 
sự mâu thuẫn nội bộ của phong trào xta-lin-nít trên thế giới. 
Vào thời ấy, Nhóm trốt-kít Việt Nam tại Pháp đã xuất bản 
nhiều tài liệu nghiên cứu ý nghĩa sâu xa của vụ xung đột 
này và tiên đoán sẽ có những cuộc xung đột khác giữa các 
đảng cộng sản (và các nước do đảng cộng sản điều khiển). 
Khrushốp chỉ buộc tội Stalin nhưng ông ta quên rằng hầu 
hết các đảng và các lãnh tụ cộng sản trên thế giới đều đua 
nhau thóa mạ Titô và nước Nam Tư một cách vu cáo, hèn 
hạ. Thí dụ nguyên soái quân đội Liên Xô Bunganin đã tuyên 
bố trong bài diễn văn ngày 9-9-1949: 

Tên Giuđa Titô và bọn đồng lõa là những tên phản bội đê 
hèn đã bỏ hàng ngũ các nước xã hội chủ nghĩa chạy qua 
hàng ngũ các nước đế quốc và phát-xít. Chúng đã biến nước 
Nam Tư thành nhà ngục của bọn Gestapo. Tất cả nhân loại 
tiến bộ nhìn bộ mặt hèn hạ và xấu xa của bọn đồng lõa đế 


quốc đều không khỏi ghê tởm. Bọn chúng sẽ không tránh 
khỏi sự hỏi tội của nhân dân nước này. Chúng sẽ bị xử án về 
những tội ác đẫm máu, về sự phản bội của chúng đối với 
dân tộc Nam Tư và nhân dân các nước Mặt trận Dân chủ. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
khủng bố 


Bây giờ, chúng ta hãy xét lại "vụ các bác sĩ khủng bố". 
(Phòng họp náo động) 

Thật ra, hoàn toàn không có "vụ" gì ở đây, ngoài lời tố giác 
của nữ bác sĩ Timashuk, tức lá thư bà ta viết cho Stalin - hẳn 
do ai đó xúi bẩy hoặc ra lệnh (tuy Timashuk chính là cộng 
tác viên không chính thức của các cơ quan an ninh quốc gia) 
-, trong đó bà ta viện đến những phương pháp không thể 
dung thứ (giả định) của các bác sĩ(1). 

Chỉ một bức thư như thế cũng đủ để Stalin rút ra kết luận 
tức khắc: ở Liên Xô có những bác sĩ chủ trương khủng bố... 
đồng chí ấy ra lệnh bắt giam một nhóm chuyên gia y tế có 
uy tín và đích thân ra chỉ thị về cách thức điều tra cũng như 
phương pháp dùng trong quá trình khảo cung những người 
bị bắt. Staln nói rằng phải cùm Viện sĩ Hàn lâm 
Vinôgrađốp(2) bằng xích sắt và đánh đập những người khác. 
Đồng chí lgơnatiép(3) - cựu bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia - 
hôm nay tham dự Đại hội nghị này với tư cách đại biểu. 
Stalin đã cao giọng với đồng chí: "Chúng tôi sẽ chặt đầu anh 
nếu anh không lấy được lời nhận tội của bọn bác sĩ!" (Phòng 
họp xôn xao). 

Stalin đã đích thân gọi cán bộ điều tra vụ này đến gặp mình 
để truyền lệnh và chỉ bảo phương pháp điều tra. Những 
phương pháp ấy rất đơn giản: đánh, đánh và đánh thêm 


nữa. 

I t lâu sau khi các bác sĩ bị bắt, chúng tôi - những thành viên 
Bộ Chính trị - nhận được những biên bản chứa những lời thú 
tội của các bác sĩ. Sau khi phát cho chúng tôi những biên 
bản đó, Stalin nói: "Các anh mù như lũ mèo con chưa mở 
mắt. Nếu không có tôi thì sự việc sẽ ra sao? Đất nước sẽ bị 
tiêu vong chỉ vì các anh không nhận biết được kẻ thù." 

Vụ này được bố trí để không ai có thể kiểm tra những bằng 
chứng mà qua đó, quá trình điều tra đã được xây dựng. 
Chúng tôi cũng không thể tìm cách kiểm tra những sự kiện 
bằng cách liên lạc với những người đã thú nhận tội lỗi của 
họ. 

Nhưng dầu sao chúng tôi cũng đã cảm thấy vụ bắt bớ các 
bác sĩ thật đáng ngờ. Chúng tôi có quen biết cá nhân một số 
người trong số đó vì thời trước họ đã chữa bệnh cho chúng 
tôi. Sau khi Stalin chết, chúng tôi điều tra lại "vụ án" này, và 
rút ra kết luận: đây là một vụ ngụy tạo từ đầu chí cuối. 
Stalin đã bịa đặt ra "vụ án" nhục nhã này. Nhưng Stalin 
không có đủ thì giờ để đi tới đích (như đồng chí ấy hằng 
mong muốn), và do đó các bác sĩ mới còn sống sót. Hiện 
nay chúng tôi đã minh oan cho tất cả các bác sĩ ấy; họ vẫn 
tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ. Các bác sĩ vẫn chữa bệnh 
cho những cán bộ cao cấp, kể cả những thành viên chính 
phủ; được chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, họ thực hiện bổn 
phận của mình một cách lương thiện, cũng như họ đã làm 
trong quá khứ.(4) 

Chú thích: 

1- Liđya Timashúk là một bác sĩ thuộc điện Kremli. Lá thư 


của bà ta tố cáo các bác sĩ đã không tận tình chạy chữa cho 
Giơđanốp. Sau này, Timashúk được thưởng Huân chương 
Lênin vì công trạng vu khống các đồng sự của mình. 

1- Giáo sư Vinôgrađốp chính là bác sĩ điều trị riêng của 
Stalin. 

1- lgơnatiép: bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia (thế chân 
Abakumốp), ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương, 
bí thư Ban chấp hành Trung ương năm 1953. Hai ngày sau 
khi vụ "bọn áo choàng trắng" được rửa án, lgơnatiép bị hạ 
xuống chức bí thư Cộng hoà Tự trị Bashơkiri. 

1- Thông qua vụ "bọn áo choàng trắng", Stalin nhằm thủ 
tiêu một số người thân cận mình trong số các ủy viên Bộ 
Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Phương pháp này 
cũng giống thủ đoạn Stalin đã lợi dụng vụ "ám sát Kirốp" để 
thanh trừng các cựu đồng chí của Lênin. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
Bêrya 


Bêrya(1), tay sai của các tổ chức gián điệp ngoại bang, kẻ 
thù độc ác của đảng ta, đã đóng vai trò đê tiện nhất trong 
việc tổ chức các vụ việc nhơ bẩn và nhục nhã này. Y đã 
chiếm được lòng tin cẩn của Stalin. Tên khiêu khích ấy làm 
thế nào đoạt được địa vị trong đảng và nhà nước, để rồi trở 
thành Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Chính phủ Liên Xô và 
ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng? Hiện 
nay chúng ta được biết là tên đốn mạt này đã dẫm lên 
không biết bao nhiêu xác chết để leo ngày một cao lên các 
bậc thang chính quyền.(2) 

Có những bằng chứng nào cho ta thấy Bêrya là kẻ thù của 
đảng? Có, có những bằng chứng như thế! Ngay từ năm 
1937, trong một hội nghị toàn thể của Ban chấp hành trung 
ương, đồng chí Kaminsky(3) - cựu Dân ủy Bộ Y tế - tuyên bố 
Bêrya làm việc cho tổ chức gián điệp Mussavát(4). Có điều, 
ngay khi cuộc họp Ban chấp hành trung ương vừa chấm dứt, 
đồng chí Kaminsky đã bị bắt và xử bắn. 

Stalin có xem xét lời tuyên bố của Kaminsky không? Không, 
vì Stalin tin cậy Bêrya và đối với Stalin, thế là đủ. Và khi 
Stalin tin một người hay một điều gì đó, không ai có thể đưa 
ra ý kiến khác với đồng chí ấy, dù chỉ một câu : ai dám bày 
tỏ sự bất đồng, kẻ ấy cũng chịu chung một số phận như 
đồng chí Kaminsky. 


Ngoài ra, còn nhiều dấu hiệu khác nữa. Đáng để ý đến lời 
báo cáo của đồng chí Snegốp(5) ở Ban chấp hành trung 
ương đảng (nên nhắc lại là Snegốp đã được phục hồi trong 
thời gian gần đây, sau khi bị tù 17 năm ở các trại lao động 
trừng giới). Trong lá đơn này, đồng chí Snegốp viết như sau: 
Về dự định phục hổi cho đồng chí Cácvelichovili- 
Lavrentiev(6), cựu ủy viên Ban chấp hành trung ương, tôi đã 
trao cho đại diện U y ban An ninh Quốc gia một bản khai kỹ 
lưỡng về vai trò của Bêrya trong quá trình quyết định vụ án 
Cácvelichơvili và những nguyên ủy tội lỗi đã dẫn dắt Bêrya 
trong việc này. 

Theo ý tôi, không thể để trôi vào quên lãng một sự kiện 
quan trọng dính líu đến vụ này và cần thông báo cho Ban 
chấp hành trung ương được biết, vì tôi thấy việc kèm tài liệu 
này với những hồ sơ điều tra là không nên. 

Ngày 30-10-1931, trong cuộc họp của U y ban Tổ chức của 
Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản (bônsêvích) Liên 
Xô, đồng chí Cácvelichovili - bí thư U y ban Liên tỉnh miền 
Trans-Kápkadơ - đọc bản tường trình. Tất cả thành viên Ban 
Chấp hành liên tỉnh đều có mặt hôm đó, trong số đó chỉ 
mình tôi còn sống sót. Trong khóa họp này, sau khi chấm 
dứt bài diễn văn, Stalin đề nghị tổ chức lại Ban Bí thư của U 
y ban Liên tỉnh miền Trans-Kápkadơ như sau: bí thư thú nhất 
- Cácvelichovili; bí thư thứ hai - Bêrya (đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử đảng, cái tên Bêrya được đưa ra ứng cử giữ một 
chức vụ trong đảng). Cácvelichơvili trả lời: đồng chí đã biết 
nhiều về Bêrya và vì thế, đồng chí dứt khoát từ chối làm 
việc với Bêrya. Khi đó, Stalin đề nghị hãy để vấn đề này lại 


đấy đã, sẽ quyết định sau trong quá trình công tác. Hai ngày 
sau, chúng tôi nhận được quyết định cử Bêrya giữ chức vụ 
trong đảng, còn Cácvelichơvili bị trục xuất khỏi miền Trans- 
Kápkadơ. 

Hai đồng chí Mikôian và Kaganôvích có mặt trong khóa họp 
đó có thể chứng thực điều này. 

Ai cũng biết là giữa Cácvelichơvili và Bêrya đã có bất hòa từ 
lâu; điều này nảy sinh từ thời đồng chí Sécgô (biệt hiệu bình 
dân của O°ocgiônikítdê) còn làm việc ở vùng Trans-Kápkadơ: 
Cácvelichovili là cộng sự gần gũi nhất của đồng chí Sécgô. 
Quan hệ thù nghịch với Cácvelichơvili đã thúc đẩy Bêrya tạo 
ra "vụ án Cácvelichơvili". 

Một điều đặc trưng là trong "vụ án" này, Cácvelichovili bị 
buộc tội có hành động khủng bố nhằm ám hại Bêrya. 

Bản cáo trạng trong vụ án Bêrya chứa đựng toàn bộ danh 
sách những tội ác của y. Tuy nhiên, cần nhắc riêng vài sự 
việc vì các đại biểu dự Đại hội có lẽ chưa có cơ hội đọc tài 
liệu này. Tôi muốn nói đến những quyết định nhẫn tâm của 
Bêrya trong "vụ án" xử các đồng chí Kêđrốp(7), Gôlubiép và 
bà Baturina, mẹ nuôi của Gôlubiép; họ muốn thông báo cho 
Ban chấp hành trung ương biết hoạt động phản bội của 
Bêrya. Họ đều bị xử bắn không qua xét xử, bản án chỉ được 
đưa ra sau khi họ đã bị hành quyết. 

Đồng chí Kêđrốp, một chiến sĩ cộng sản lão thành đã viết 
những dòng sau đây cho Ban chấp hành trung ương, thông 
qua đồng chí Anđrêép(8) (đồng chí Anđrêép lúc đó là bí thư 
Ban chấp hành trung ương ): 

Từ xà-lim tối tăm của nhà tù Lêphôrơtôvô, tôi gửi lời cầu cứu 


các đồng chí. Hi vọng rằng tiếng kêu tuyệt vọng của tôi lọt 
đến tai các đồng chí và các đồng chí sẽ không bịt tai trước 
lời kêu ấy; hãy che chở cho tôi. Xin các đồng chí giúp tôi 
chấm dứt cơn ác mộng của các vụ lấy cung và chỉ ra rằng 
tất cả những điều này đều sai lầm. 

Tôi hoàn toàn vô tội. Xin các đồng chí hãy tin ở tôi. Thời gian 
sẽ minh chứng cho tôi. Tôi không phải là một kẻ khiêu khích 
thuộc tổ chức Okhrana(9) của Nga hoàng; không phải gián 
điệp; không phải là thành viên của một tổ chức chống lại 
nhà nước xô-viết nào cả, như người ta buộc tội tôi qua 
những lời tố cáo. Tôi là một người bônsêvích cựu trào và 
trong sạch. Suốt gần bốn chục năm liên tục, tôi đã tranh đấu 
trung thành trong hàng ngũ đảng cho sự phồn vinh và thịnh 
vượng của đất nước. 

Hôm nay, tôi - một ông già 62 tuổi - đang bị các nhân viên 
điều tra đe dọa bằng những phương pháp nhục hình ngày 
càng tàn ác hơn, tàn nhẫn hơn và nhục nhã hơn. Họ - tức là 
những nhân viên điều tra - không đủ khả năng nhìn nhận sai 
lầm của mình và công nhận những hành động trái pháp luật 
và không được phép mà họ đã áp dụng trung trường hợp tôi. 
Họ cố biện minh những việc làm của mình bằng cách coi tôi 
như một kẻ thù ngoan cố và tàn bạo, và đòi hỏi những biện 
pháp tra tấn mới - ác liệt hơn - đối với tôi. Nhưng đảng cần 
biết tôi là người vô tội và không thế lực nào có thể biến một 
đứa con trung thực thành kẻ thù của đảng, dầu nó đang thở 
những hơi cuối cùng. Đối với tôi, không còn đường ra. Tôi 
không thể chống cự được những đòn - mới và mạnh hơn - 
đang đe dọa tôi. 


Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tôi đã bị tra tấn tột 
độ. Sức khỏe tôi đã suy sụp. Sức lực và nhiệt huyết của tôi 
đang kiệt quệ, đời tôi sắp tàn. 

Chết trong nhà ngục của Liên Xô, bị mang theo cái nhãn 
hiệu "kẻ phản bội tổ quốc" - thử hỏi còn gì kinh khủng hơn 
đối với một con người trung thực? Mọi điều này mới đáng sợ 
làm sao! Nỗi đau và niềm cay đắng vô bờ bến ngập tràn trái 
tim tôi. Không! Không! Không thể như thế được! Không thể 
được! - tôi phải thét lên. Đảng, chính phủ Liên Xô và đồng 
chí Dân ủy Bêrya không thể để xảy ra một sự bất công ác 
độc và không thể bù đắp như thế này được! Và tôi tin tưởng 
sắt đá rằng nếu trường hợp của tôi được xem xét từ tốn, 
khách quan, minh bạch và nếu không có những lời xỉ vả thô 
bạo, những tràng gào rống cuồng nộ và những vụ tra tấn 
ghê sợ, có thể chứng minh một cách dễ dàng tính vô căn cứ 
trong những lời buộc tội tôi. Tôi tin tưởng sâu sắc là công lý 
và bộ máy tư pháp sẽ chiến thắng. Tôi tin tưởng như thế. Tôi 
tin tưởng như thế. 

Chiến sĩ bônsêvích lão thành, đồng chí Kêđrốp, đã được Tòa 
án Quân sự công nhận là vô tội. Dầu vậy, đồng chí vẫn bị 
hành quyết theo lệnh của Bêrya. (Phòng họp công phẫn). 
Bêrya còn thanh trừng tàn nhẫn với gia đình đồng chí 
O3ocgiônikítdê. Vì sao? Vì đồng chí O°ocgiônikítdê đã muốn 
ngăn cản, không cho Bêrya thi hành những ý đồ đê tiện của 
hắn, Bêrya đã gạt bỏ tất cả những ai có thể là trở ngại trên 
con đường của hắn. Đồng chí O3ocgiônikítdê luôn luôn là 
địch thủ của Bêrya và đồng chí cũng nói thẳng điều ấy với 
Stalin. Nhưng, đáng lý phải khảo sát vụ này và thực hiện 


những biện pháp cần thiết thì Stalin lại để cho người em của 
đồng chí O°3ocgiônikítdê bị thủ tiêu và đưa đồng chí 
O3ocgiônikítdê vào một trạng thái khiến đồng chí đành phải 
tự vẫn.(10) (Cả phòng họp phẫn nộ) 

Bêrya là con người như thế đó. 

Bêrya đã bị Trung ương đảng vạch mặt sau khi Stalin chết. 
Sau khi thẩm xét kỹ lưỡng mọi hành vi của Bêrya, tòa án 
nhận định hắn đã phạm nhiều tội ác tàn bạo. Do đó, Bêrya 
đã bị xử bắn. 

Vấn đề đặt ra là làm sao trong lúc sinh thời Stalin, Bêrya 
không bị vạch mặt dù khi ấy, y đã thủ tiêu hàng vạn cán bộ 
cao cấp của đảng và xô-viết? Sở dĩ Bêrya không bị lột mặt 
nạ sớm vì hắn đã biết lợi dụng rất khéo léo những nhược 
điểm của Stalin: khêu gợi sự ngờ vực, tính đa nghi của 
Stalin, Bêrya đã phục vụ Stalin trong mọi việc và đã hành 
động với sự ủng hộ của Stalin(11). 

Chú thích: 

1- Lavrenti P. Bêrya (1899-1953): tay chân đắc lực của Stalin 
trong các vụ thanh trừng thập niên 30. 

Giữa lúc lên án những phương pháp tố cáo bịa đặt của 
Stalin, Khrushốp cũng dùng những biện pháp này đối với 
Bêrya: tố giác Bêrya là "tay sai của các tổ chức gián điệp 
ngoại bang". Sự thật, Bêrya là một tên quan liêu, xuất thân 
từ giai cấp công nhân như Khrushốp. Là đảng viên từ năm 
1920, thành viên (O.) G.P.U. năm 1922, ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương năm 1934 cùng một lượt với Khrushốp và 
Bunganin, Dân ủy Nội vụ từ cuối năm 1938, ủy viên Bộ 
Chính trị từ năm 1939, nguyên soái công an Liên Xô, phó 


chủ tịch thứ nhất Hội đồng Chính phủ. Bêrya là một trong ba 
ủy viên Bộ Chính trị được đọc điếu văn trong đám tang 
Stalin. Bị bắt và tử hình sau khi Stalin chết. 

2- Chẳng những Bêrya đã "dẫm lên không biết bao nhiêu 
xác chết để leo ngày một cao lên các bậc thang chính 
quyền", những kẻ khác cũng có hành vi tương tự, chẳng hạn 
Kaganôvích và Mikôian đã "dẫm lên xác chết" của Dinôviép 
và Kamênép ở Bộ Chính trị. Và chính nhờ việc Stalin thủ tiêu 
các cựu đồng chí của Lênin mà Khrushốp được đề cử làm bí 
thư Ban chấp hành Trung ương đảng bộ Ukraina, thay thế 
Kốtsiô bị xử bắn. 

3- G.N. Kaminsky (1895-1938): gia nhập đảng năm 1913, ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương năm 1930, Dân ủy Bộ Y tế. 
Bị bắt và bị tử hình năm 1938. 

4- Phong trào quốc gia thân Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Aderbaigian. 
Chống lại cách mạng tháng Mười năm 1917, bị đè bẹp năm 
1920. 

5- Alếchsanđrơ Snegốp: đảng viên từ năm 1917, chủ tịch 
Ban Tổ chức đảng miền Trans-Kápkadơ năm 1931. 

6- Lavrentiép Cácvelichơvili (1891-1938): gia nhập đảng từ 
năm 1910, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương 
năm 1930, chủ tịch Hội đồng Dân ủy vùng Grudya thời kỳ 
1927-1929, bí thư thứ nhất đảng ủy vùng Trans-Kápkadơ.. 

7- Mikhain S. Kêđrốp (1878-1940): gia nhập đảng từ năm 
1901. Được Lênin giao nhiệm vụ xuất bản cuốn Trong mười 
hai năm, thâu tóm các văn kiện của Lênin. Thành viên cao 
cấp của cơ quan Chêka thời kỳ 1918-1924. Biệt tích trong 
một thời gian dài. Sau khi Bêrya bị xử án, người ta mới được 


biết Kêđrốp đã bị hành quyết năm 1940. 

8- Anđrây Anđrêiép (1895-1971): ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương từ năm 1920, ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1932. 
9- Bộ phận do thám chính trị của cơ quan mật vụ Nga hoàng 
trong thời kỳ 1880-1917. 

10- Grêgôri O3ocgiônikítdê (1886-1937): biệt hiệu là Sécgô, 
cùng quê (miền Grudya) và là bạn thân của Stalin, từng 
cộng tác với Stalin trong việc thanh trừng tàn nhẫn đảng bộ 
Grudya, khiến Lênin phải lên tiếng phê phán nghiêm khắc. 
Trong thư viết cho Ban chấp hành Trung ương ngày 31-12- 
1922, Lênin nói: 

Phải trừng phạt đồng chí O3ocgiônikítdê để làm gương.... Về 
mặt chính trị, dĩ nhiên phải coi Stalin và Gierginsky là những 
người chịu trách nhiệm trong chiến dịch tuyên truyền chủ 
nghĩa quốc gia - Đại Nga. 

O3ocgiônikítdê đã tiếp tay cho Stalin trong việc thủ tiêu các 
cựu đồng chí của Lênin. Được cử vào Bộ Chính trị cùng lượt 
với Kaganôvích và Mikôian. O3ocgiônikítdê "tự vẫn" sau khi 
người bạn thân - Piatakốp - bị bắt. Nhiều sử gia cho là bị ám 
sát. 

11- Ở đây, Khrushốp có phần biện hộ cho Stalin, đổ tội lỗi 
cho Bêrya. Kỳ thực, Bêrya - cũng như Yagôđa và Êgiốp - chỉ 
là thủ hạ trung thành của Stalin và thực hiện mọi nhiệm vụ 
do Stalin giao phó. Thành thử, không thể có chuyện "vạch 
mặt" Bêrya lúc "sinh thời Stalin", trừ phi Stalin muốn điều 
đó. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
phụ lục 


Thư của Lênin gửi Trốtsky 

Đồng chí Trốtsky thân mến, 

Tôi yêu câu đồng chí khẩn thiết đứng ra bảo vệ vấn đề 
Grudya trước Ban chấp hành trung ương đảng. Hiện nay, vụ 
này đang bị Stalin và Giécginsky giải quyết bằng cách ngược 
đãi và vì thế, tôi không thể tin ở sự khách quan của họ. Trái 
lại, tôi sẽ yên lòng nếu đồng chí nhận bảo vệ vấn đề này. 
Nếu vì lẽ gì khác, đồng chí không nhận, tôi yêu cầu gửi tất 
cả hồ sơ(1) lại cho tôi. Như thế, tôi sẽ hiểu là đồng chí đã từ 
chối. 

Gửi lời chào thân mến và tình bằng hữu đến đồng chí, 

Ngày 5-3-1923 

Lênin 

Thư của Krúpskaia gửi Trốtsky 

Lép Đaviđôvích thân mến, 

Tôi viết thư này để nói cho đồng chí biết: ngay trước khi qua 
đời chừng một tháng, Vlađimia Ilích lật từng trang cuốn sách 
của đồng chí và ngừng lại ở đoạn đồng chí phân tích Mác và 
Lênin. Lênin yêu cầu tôi đọc cho đồng chí nghe đoạn đó một 
lần nữa. Lênin rất chăm chú lắng nghe và sau đó, đồng chí 
cũng đọc lại. Tôi còn muốn nói với đồng chí điều này nữa: 
cho đến tận khi mất, Vlađimia Ilích vẫn nghĩ về đồng chí như 
khi đồng chí từ Sibia đến chỗ chúng tôi ở Lônđơn(2). 


Lép Đaviđôvích, chúc đồng chí nhiều nghị lực và khỏe mạnh. 
Ôm hôn đồng chí(3). 

N. Krúpskaia 

Di chúc chính trị của Lênin (Thư gửi Đại hội) 

Đảng ta dựa trên hai giai cấp và vì thế, tình trạng mất ổn 
định có thể xảy ra và sự sụp đổ cũng không tránh khỏi nếu 
giữa hai giai cấp này không thể đạt được một sự đồng 
thuận. Trong trường hợp đó, thực hiện biện pháp này hay 
biện pháp khác, thậm chí, suy ngẫm về sự bền vững của 
Ban chấp hành trung ương - là một việc vô ích. Trong trường 
hợp đó, không một biện pháp nào có thể ngăn chặn được sự 
chia rễ. Nhưng tôi mong đó chỉ là một tương lai rất xa xôi và 
có xác xuất quá nhỏ để chúng ta phải bàn luận trong lúc 
này. 

Tôi nghĩ đến sự bền vững đảm bảo sự chia rẽ không xảy ra 
trong một tương lai gần và tôi muốn đề cập đến ở đây vài 
suy nghĩ có tính cách hoàn toàn cá nhân. 

Trên phương diện này, tôi cho rằng vấn đề thiết yếu trong 
việc ổn định là Ban chấp hành trung ương và những thành 
viên như Stalin và Trốtsky. Theo ý tôi, quan hệ giữa hai người 
chiếm hơn nửa phần mối họa chia rẽ - có thể tránh khỏi - và 
theo tôi, ta có thể tránh khỏi bằng một trong các phương 
pháp là tăng số ủy viên Ban chấp hành trung ương lên 50 
hoặc 100 người. 

Đồng chí Stalin, từ khi trở thành tổng bí thư đảng, đã thâu 
tóm vào tay mình một quyền hành vô hạn mà tôi không 
chắc đồng chí ấy sẽ luôn biết sử dụng một cách chừng mực. 
Mặt khác, đồng chí Trốtsky - ngay như cuộc đấu tranh chống 


Ban chấp hành trung ương về vấn đề Bộ Dân ủy Giao thông 
đã chứng tỏ - không chỉ nổi bật về khả năng xuất chúng mà 
thôi. Đứng về phương diện cá nhân, tuy rằng có lẽ Trốtsky là 
người tài năng nhất trong Ban chấp hành trung ương hiện 
nay, nhưng đồng chí hay quá lời bởi tính tự tin và sự say mê 
khía cạnh hành chính thuần túy của công việc. 

Hai bản tính ấy của hai nhà lãnh đạo xuất sắc trong Ban 
chấp hành trung ương hiện nay có thể dẫn tới sự chia rễ và 
nếu đảng ta không thực hiện những biện pháp đề phòng, sự 
chia rễ ấy có thể bất ngờ xảy ra. 

Tôi miễn phân tích những ủy viên khác của Ban chấp hành 
trung ương theo bản tính cá nhân của họ. Tôi chỉ lưu ý: biến 
cố tháng Mười của Dinôviép và Kamênép tất nhiên không 
tình cờ, nhưng không thể quy điều này là tội lỗi cá nhân của 
họ, cũng như không thể buộc tội Trốtsky không phải người 
bônsêvích.(4) 

Trong số những thành viên trẻ của Ban chấp hành trung 
ương, tôi muốn nói vài lời về Bukharin và Piatakốp. Theo ý 
tôi, họ là những cán bộ xuất sắc nhất (trong số những người 
trẻ tuổi) và trong quan hệ với họ, chúng ta cần chú ý như 
sau: Bukharin chẳng những là lý thuyết gia quý báu nhất và 
cứng cáp nhất của đảng, mà chúng ta còn có quyền coi 
đồng chí là con cưng của toàn đảng, nhưng những quan 
niệm lý luận của đồng chí chỉ có thể được coi là hoàn toàn 
mác-xít một cách rất dè dặt, bởi có cái gì kinh viện trong đó 
(đồng chí chưa bao giờ học hỏi và theo ý tôi, chưa bao giờ 
thông hiểu toàn bộ thuyết biện chứng). 

Ngày 24-12-1922 


Về Piatakốp, không ai chối cãi là được đồng chí có nghị lực 
sắt đá và rất tài năng, nhưng lại quá thiên về công việc 
hành chính và quá thiên về khía cạnh hành chính của công 
việc, thành thử không thể dựa vào đồng chí trong những vấn 
đề chính trị quan trọng. 

Dĩ nhiên, tất cả những nhận định này của tôi chỉ có giá trị 
trong giai đoạn hiện tại và trong trường hợp hai cán bộ xuất 
sắc và tận tâm này không có dịp bồi bổ những hiểu biết và 
vượt qua những phiến diện của mình. 

Ngày 25-12-1922 

Bổ sung thư ngày 24-12-1922: Stalin là người có tính thô lỗ 
thái quá và nhược điểm này hoàn toàn có thể chịu đựng 
được giữa chúng ta và trong quan hệ giữa những người cộng 
sản, nhưng không thể chấp nhận được trên cương vị tổng bí 
thư đảng. Vì thế, tôi đề nghị các đồng chí hãy suy nghĩ về 
việc chuyển Stalin khỏi trọng trách ấy và đề cử vào vị trí của 
Stalin một đồng chí khác, có bản tính tốt hơn so với Stalin: 
kiên nhẫn hơn, trung thực hơn, lịch sự hơn và chu đáo hơn 
đối với các đồng chí, ít thất thường hơn v.v... Có thể trường 
hợp này dường như không đáng kể, nhưng tôi tin rằng - để 
phòng ngừa sự chia rễ và trên phương diện những tôi đã viết 
ở trên về mối quan hệ giữa Stalin và Trốtsky - điều này 
không hề nhỏ nhặt, bằng không, đó là sự nhỏ nhặt có thể 
mang tầm quan trọng quyết định. 

Ngày 4-1-1923 

Lênin 

Chú thích: 

1- Kèm theo lá thư ngắn này, Lênin gửi Trốtsky tập hồ sơ về 


vấn đề Grudya. 

2- Trốtsky gặp gỡ Lênin và Krúpskaia lần đầu tiên tại London 
tháng 10-1902, khi ấy ông vừa trốn khỏi Sibérie ra nước 
ngoài. 

3- Lá thư này được viết vài ngày sau khi Lênin mất. Nó bác 
bỏ lập luận thịnh hành trong nhiều năm của bộ máy tuyên 
truyền xta-lin-nít, bảo rằng Lênin đang hồi phục, nhưng bị 
chảy máu não và qua đời khi đọc những bản tranh luận của 
Trốtsky và các đồng sự của ông trên tờ Prápđa. 

4- Đến tháng 7-1917, Trốtsky mới gia nhập đảng bônsêvích. 


N. S. Khrushốp 
Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó 
Thơ Tố Hữu về Stalin 


Đời đời nhớ Ông 

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh 

Ông Stalin bên cạnh nhi đồng 

A o Ông trắng giữa mây hồng 

Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười 
Stalin! Stalin! 

Yêu biết mấy, nghe con tập nói 

Tiếng đầu lòng con gọi Stalin! 

Hôm qua loa gọi ngoài đồng 

Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao 
Làng trên xóm dưới xôn xao 

Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi! 
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi! 

Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không? 
Thương cha, thương mẹ, thương chồng 
Thương mình thương một, thương Ông thương mười 
Yêu con yêu nước yêu nòi 

Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu! 
Ngày xưa khô héo quạnh hiu 

Có người mới có ít nhiều vui tươi 

Ngày xưa đói rách tơi bời 

Có người mới có được nồi cơm no 
Ngày xưa cùm kẹp dày vò 


Có người mới có tự do tháng ngày 
Ngày mai dân có ruộng cày 

Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai 

Ơn này nhớ để hai vai 

Một vai ơn Bác một vai ơn Người 

Con còn bé dại con ơi 

Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông! Thương Ông mẹ nguyện 
trong lòng 

Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con 
Ông dù đã khuất không còn 

Chân Ông còn mãi dấu son trên đường 
Trên đường quê sáng tinh sương 

Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng 
Ngàn tay trắng những băng tang 

Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời 
(Tố Hữu, 5-1953) 

Bài ca tháng Mười 

Thủa Anh chưa ra đời 

Trái đất còn nức nở 

Nhân loại chửa thành người 

Đêm ngày năm man rợ 


Từ khi Anh đứng dậy 
Trái đất bắt đầu cười 
Và loài người từ đấy 

Ca bài ca tháng Mười 
Hoan hô Stalin! 


Đời đời cây đại thọ 

Rợp bóng mát hòa bình 
Đứng đầu sóng ngọn gió 
Hoan hô Hồ Chí Minh! 

Cây hải đăng mặt biển 

Bão táp chẳng rung rinh 
Lửa trường kỳ kháng chiến! 
(Tố Hữu, 1950) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: ThongDiepXanh 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


